BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


 iflll0 


4 NHÀ XUẤT BẢN GIÁO 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


VÚ VĂN VỤ (Tổng Chủ biên) 
VŨ ĐỨC LƯU (Chủ biên) 
NGUYỄN NHƯ HIỀN 

NGÔ VĂN HƯNG 

NGUYÊN ĐÌNH QUYẾN 
TRẦN QUÝ THẮNG 


inh hỌọC Í 


ai Nângcao 


(Tái bản lần thứ tám) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Chịu trách nhiệm xuất bản : Chủ tịch Hội đông Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGUT NGỎ TRẤN ÁI 
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập GS.IS VŨ VĂN HÙNG 
Biên tập lần đầu :_ LẺ THỊ PHUONG - TRẤN NGỌC OANH 
Biên tập tái bản: NGUYÊN THỊ HỒNG - NGÔ THỊ LINH PHUONG 
Thiết kế sách: NGUYÊN BÍCH LA 
Trình bày bìa và minh hoạ: NGUYÊN BÍCH LA 
Sửa bản in: NGUYÊN THỊ HỒNG 


Chế bản : CÔNG TY CÓ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo. 


Trong sách có sử dụng một số tư liệu hình ảnh trên mạng internet và của các tác giả khác 


SINH HỌC 10 - NÂNG cAo 
Mã số : NH009T4 
Số đăng kí KHXB : 01-2014/CXB/574-1062/GD. 


lRiacsze cuốn, khổ 17 x 24cm. In tại 
In xong và nộp lưu chiều tháng ... 


năm 2014. 


ði nói đâu 


Sinh học, một trong những ngành khoa học mũi nhọn của 
thế ki XXI đang được sự quan tâm không chỉ của giới khoa 
học mà còn của cả xã hội. Trong sinh học, đặc biệt là lĩnh 
vực nghiên cứu vi mó, cụ thề là sinh học phân tứ và tế bào, 
đã đạt được những thành tựu không chỉ có tầm quan trọng 
về mặt lí luận mà còn có những giá trị thực tiên rất lớn lao. 

Vị vậy, một phần tri thức trong lĩnh vực sinh học phân tử và 

tế bào đã được đưa ngay vào lớp đầu cấp của Trung học 

phổ thông. Đó là nội dung chủ yếu của chương trình Sinh 

học 10. 

Sinh học 10 đề cập tới các nội dung sau : 

° Giới thiệu chung về thể giới sông. 

° Sinh học tế bào. 

° Sinh học vi sinh vật. 

Khi tìm hiểu các lĩnh vực này, các em phải luôn hướng tới 

nhận thức và giải thích được các vấn đề cơ bản đặt ra : 

° Thế giới sống bao gồm những cấp độ tổ chức nào và 
tính đa dạng sinh học được biểu hiện ở các nhóm sinh 
vật khác nhau ra sao ? 

° Cầu trúc và những hoạt động sống của tế bào như thể 
nào ? Tại sao nói tế bào sinh ra từ tế bào ? 

° Cấu tạo và hoạt động sống cũng như sự sinh trưởng 
và sinh sản của vi sinh vật như thế nào ? 

Thông qua nghiên cứu các thông tin ở kênh chữ và kênh 

hình trong sách giáo khoa (SGK) các em phải cố gắng tự trả 

lời các lệnh được đưa ra, đó là cách học có hiệu quả tốt đề 
đạt được mục tiêu của bài, của chương cũng như của toàn 
chương trình đề ra. 


Những hình, ảnh trong SGK do các tác giả tự thiết kế và 
thu thâp từ nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài nước. Nhóm 
tác giả SGK xin tỏ lòng biết ơn các tác giả của các nguồn 
tư liệu đó. 


Cuối cùng, xin lưu ý các em một số điều sau đây khi sử 
dụng sách : 


° Với những bài có bảng cần điền tiếp, các em nên kẻ sẵn bảng 
đó vào vở học (theo mẫu trong SGK), không nên điền trực tiếp 
vào sách. 

° Một vài kí hiệu được dùng trong sách : 

- Những điều cần thực hiên trên lớp (quan sát. thảo luân. trả lời 
câu hỏi... ). 


1*,9* Những câu hỏi, bài tập khó 
Chúc các em thành công. 


CÁC TÁC GIÁ 


Thế giới sống là hệ thống 
vô cùng đa dạng và khác 
với hệ không sống ở nhiều 
đặc điềm, chủ yếu là tính tổ 
chức cao; trao đồi chất, cảm 
ứng, sinh trưởng, phát triền 
và sinh sản. Hệ sống là hệ mò, 
tự điều chỉnh và cân bằng 
động, có khả năng thích ứng vói 
môi trường. 


t.I 


'3⁄5à¿ 
1 CÁC ẤP Tổ HỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG 


Mội trong những đặc điểm nổi bật của sự sống là có tổ chức phức tạp gồm nhiều 
cấp tương tác với nhau và tương tác với môi trường sống. Người ta thường chia hệ 
sống thành các cấp tổ chức chính từ thấp đến cao như tế bào, cơ thể, quần thề - 
loài, quần xã, hệ sinh thái - sinh quyền (hình 1). 


I- CẤP TẾ BÀO 

Tế bào là đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống. Tất cả vi khuẩn, nguyên sinh vật, 
nấm, thực vật cũng như động vật đều được cấu tạo từ tế bào. Các hoạt động sống 
đều diễn ra trong tế bào dù là của cơ thể đơn bào hay đa bào. Tế bào được cấu tạo 
từ các phân tử, đại phân tử, bào quan, các yếu tố này tao nên 3 thành phản cấu trúc 
là : màng sinh chất, tế bào chất và nhân. Các đại phân tử và bào quan chỉ thực hiện 
được chức năng sống trong mối tương tác lân nhau trong tổ chức tế bào toàn vẹn. 


1. Các phân tử : Các phân tử có trong tế bào là các chất vô cơ như các muối vô 
cơ, nước và các chất hữu cơ. Các chất hữu cơ đơn phân tâp hợp tao thành các chất 
hữu cơ đa phân nhờ phản ứng trùng ngưng. 


2. Các đại phân tử : Chủ yếu là prôtêin và axit nuclêic là các chất đa phân (gồm 
các đơn phân như axit amin, nuclêôtit) có vai trò quyết định sự sống của tế bào 
nhưng chúng chỉ thực hiện được chức năng của mình trong tổ chức tế bào. Các phân 
tử và đại phân tử tấp hợp lại tạo nên các bào quan. 

3. Bào quan : Là cấu trúc gồm các đại phân tử và phức hợp trên phân tử có chức 
năng nhất định trong tế bào. Ví dụ, ribôxôm gồm rARN và prôtêin, có chức năng là 
nơi tổng hợp prôtêin. 


Hình 1. Sơ đồ ví dụ về các cấp tổ chức của hệ sống 
I. Tế bào (tể bào cơ tim) : 1. Phân tủ (ADN) ; 2. Bào quan (nhân) ; 
II. Cơ thể (ngựa vàn) : 3. Mỏ cơ tìm ; 4. Cơ quan (tim) ; 5. Hệ cơ quan (hệ tuần hoàn) ; 
III. Quần thể - loài (nhiều ngụa vẫn) ; 
IV. Quần xã (tất cả các quần thể thuộc các loài khác nhau) ; 
V. Hệ sinh thái (rùng savan ở châu Phi). 


II - CẤP CƠ THỂ 

Cơ thể là cấp tổ chức có cấu tạo từ một đến hàng trăm nghìn tỉ tế bào, tồn tại 
và thích nghi với những điều kiện nhất định của môi trường. Người ta phân biệt 
cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào. 


1. Cơ thể đơn bào : Cơ thể đơn bào chỉ gôm một tế bào nhưng thực hiện đầy đủ 
chức năng của một cơ thể sông. Vĩ dụ, con amip tuy chỉ là một tế bào nhưng hoạt 
động như một cơ thể sống toàn vẹn. 


2. Cơ thể đa bào : Khác cơ thể đơn bào ở chỏ chúng cấu tạo góm rất nhiều tế bảo. 
Ví dụ, cơ thể người có khoảng 1013 tế bào, Trong cơ thể đa bào, các tế bào không 
giống nhau mà chúng phân hoá tạo nên rất nhiều loại mô khác nhau có chức năng 
khác nhau. 

Mô là tập hợp nhiều tế bào cùng loại (và các sản phẩm của tế bào) cùng thực 
hiện một chức năng nhất định. 

Trong cơ thê, nhiều mô khác nhau tập hợp lại thành cơ quan ; nhiều cơ quan lại 
tập hợp thành một hệ cơ quan, thực hiện một chức năng nhất định của cơ thể. 

Cơ thể là một thể thống nhất. Cơ thể tuy gồm nhiều cấp tổ chức như tế bào, mô, 
cơ quan, hệ cơ quan nhưng hoạt đông rất hoà hợp thống nhất nhờ có sự điều hoà và 
điêu chinh chung, do đó cơ thể có thể thích nghi được với điều kiên sống thay đồi. 


* Nếu tế bào cơ tim, mô cơ tim, quả tim, cũng như hệ tuần hoàn bị tách ra khỏi cơ thể, 
chúng có hoạt động sống được không ? Tại sao ? 


III - CẤP QUẦN THỂ - LOÀI 

Các cá thể thuộc cùng một loài, sống chung với nhau trong một vùng địa lí nhất 
định tạo nên quần thẻ sinh vật. 

Quần thể được xem là đơn vị sinh sản và tiến hoá của loài. Trong một quần thẻ 
chỉ tồn tại những cá thể cùng loài có khả năng giao phối sinh ra con cái hữu thụ. 


IV - CẤP QUẦN XÃ 


Quản xã là cấp tố chức gồm nhiều quán thê thuộc các loài khác nhau cùng chung 
sống trong một vùng địa lí nhất định. Như vậy, trong tổ chức quần xã có mối tương 
tác giữa á thể (cùng loài hoặc khác loài) và mối tương tác giữa các quần thẻ 
khác loài. Ở ấp quản xã, các sinh vật giữ được cân bằng trong mối tương tác lẳn 
nhau để cùng ti tại. 


V - CẤP HỆ SINH THÁI - SINH QUYỂN 


1. Hệ sinh thái : Sinh vật và mỏi trường sống của chúng tạo nên một thẻ thống 
nhất được gọi là hệ sinh thái. Các sinh vật trong quần xã không chỉ tương tác lẫn 
nhau mà còn tương tác với môi trường sống của chúng. 

2. Sinh quyển : Tạp hợp tất cả hệ sinh thái trong khí quyền, thuỷ quyền, địa quyền 
tạo nên sinh quyền của Trái Đất, là cấp tổ chức cao nhất và lớn nhãt của hệ sông. 


E1 


Hệ sống là hệ mở có tổ chức phúc tạp theo nhiễu cấp trương tác 
với nhau và tương tác với môi trường sống. Người ta thường 
phân biệt các cấp tổ chúc chính thể hiện sự sống như : tế bào, cơ thể, 
quân thể - loài, quân xa, hệ sinh thái - sinh quyển. 

Tế bào được xem là cấp tổ chức cơ bản, sinh quyển được xem 
là cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống. 


Hệ sống là hệ thống nhất tự điêu chỉnh, thể hiện mỗi quan hệ mật 
thiết giữa cẩu trúc với chức năng, giữa hệ với môi trường sống 
và hệ luôn tiến hoá. 


âu hỏi và bài tập 


Hãy nêu các cấp tổ chức chính của hệ sống theo thứ tự từ thấp đến cao 
và mối tương quan giữa các cấp đó. 

Tại sao xem tế bào là cấp tổ chức cơ bản của các cơ thổ sống ? 

Hãy chọn đáp án đúng nhất. Cơ thể người gồm những cấp độ tổ chức 
nào dưới đây ? 

a) Tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan 

b) Quần thổ 

c) Cơ quan 

d) Quần xã 

đ) Mô 

e) Hệ cơ quan 

Cho biết : con la (là con của lừa lai với ngựa) thường bất thụ (không có 
khả năng sinh con), hãy chọn đáp án đúng sau đây : 

a) Lừa và ngựa thuộc cùng một loài. 

b) Lừa và ngựa thuộc hai loài khác nhau. 

Hãy điền vào ô trống cấp tổ chức thích hợp : Nhiều cá thể cùng loài sống 
trong vùng địa lí nhất định tạo nên....... ... Nhiều quần thể thuộc 
á khác nhau sống chung trong vùng địa lí nhất định tạo 


“Xà 
2 GIỨI THIỆU bÁC GIỚI SINH VẬT 


I- CÁC GIỚI SINH VẬT 


1. Khái niệm về giới sinh vật 

Giới (Regnum) được xem như đơn vị phân loại lớn nhất, bao gồm những sinh vật 
có chung những đặc điểm nhất định. Có bao nhiêu giới sinh vật ? Đó là câu hỏi khó 
trả lời chính xác. Vào thế ki XVIH ông tổ của ngành phân loại học Cac Line chia tất 
cả sinh vật thành 2 giới là : giới Thực vât và giới Động vật. Giới Thực vật bao gồm 
những sinh vật mà tế bào của chúng có thành xenlulôzơ, sống tự dưỡng quang hợp, 
sống cố định. Giới Động vật bao gồm những sinh vật mà tế bào của chúng không có 
thành xenlnlôzơ, sống đị đưỡng, có đời sống đi chuyển. Đến thế kỉ XIX, vi sinh vật 
như vi khuẩn, vi nấm, tảo được xếp vào giới Thực vật, con động vật nguyên sinh 
được xếp vào giới Động vật. 


2. Hệ thống 5 giới sinh vật 

Đến thế ki XX Oaitâaykơ (Whittaker) và Magulis (Margulis) đề nghị xếp các 
sinh vật vào 5Š giới là giới Khởi sinh (Monera) gồm vi khuẩn ; giới Nguyên sinh 
(Protista) gồm động vật nguyên sinh (còn gọi là động vật đơn bào), tảo và nấm 
nhầy ; giới Nấm (Eungi), giới Thực vật (Plantae) và giới Động vật (Animalia). 

Sự phân chia sinh vật thành 5 giới là tương đối hợp lí và được công nhân rộng 
rãi trong thời gian đài (bảng 2.1). 
* Hãy nghiên cứu bảng 2.1, chỉ ra những đặc điểm sai khác và mối quan hệ 5 giới 

sinh vậi. 


# 


Ấ BẰNG €##ŸÖỐ” Đặc điểm của sinh vật theo 5 giới. 


Giới Giới Giới 
Khởi sinh Thực vật Động vật 
(Monera) (Plantae) (Animalia) 


- Tếbào  |-Tế bào - Tế bào [- Tế bào - Tế bào 


nhân sơ nhân thực. nhân thực nhân thực nhân thực. 

-Đơnbào |-Đơnbào, |-Đabào - Đa bào - Đa bào 

đa bào phức tạp. phức tạp phức tạp 
- Dị dưỡng _ |- Dị dưỡng - Dị dưỡng - Tự dưỡng - Dị dưỡng 
- Tự dưỡng |- Tự dưỡng hoại sinh quang hợp 

- Sống cố định |- Sống cố định |- Sống chuyển động 

Vi khuẩn Động vật Nấm Thực vật Động vật 

đơn bào, tảo, 

nấm nhầy 


I9) 


II - CÁC BẬC PHÂN LOẠI TRONG MỖI GIỚI 

Các giới sinh vật là võ cùng đa dạng. Để nghiên cứu chúng, các nhà khoa học 
phải dựa vào các tiêu chí vẻ cấu tạo, định dưỡng, sinh sản... để sắp xếp chúng vào 
bâc phân loại và đặt tên. 

4. Sắp xếp theo bậc phân loại từ thấp đến cao : loài - chỉ (giống) - họ - bộ - lớp - 
ngành - giới. Bất kì một sinh vật nào cũng đều được sắp xếp vào một ioài nhất định. 
Nhiều loài thân thuộc tập hợp thành một cñ¿, nhiều chí thân thuộc tập hợp thành một 
họ, nhiều họ thân thuộc tâp hợp thành một bộ, nhiều bộ thân thuộc tấp hợp thành một 
lớp. nhiều lớp thân thuộc tập hợp thành một ngành, nhiều ngành thân thuộc tập hợp 
thành môi giới. 

2. Dặt tên loài theo nguyên tắc dùng tên kép (theo tiếng La tinh) : tên thứ nhất là tên 
chí (viết hoa), tên thứ hai là tên loài (viết thường). Ví dụ, loài người được đặt tên là 
Homo sapiens. 


Loài người được xếp vào các bậc phân loại theo sơ đồ ở bảng 2.2. 


III - ĐA DẠNG SINH VẬT 

Đa dạng sinh vật thê hiện rõ nhất là đa dạng loài. Hiện nay, người ta đã thống kê, 
mô tả được khoảng 1,8 triệu loài, trong đó có khoảng 100 nghìn loài nấm, 290 nghìn 
loài thực vật và trên I triệu loài động vật (theo N. A. Campbell và J. B. Reece. 2005). 
Càng ngày, các nhà phân loại học càng phát hiện thêm nhiều loài mới và người ta ước 
tính có thể có đến 30 triệu loài sống trong sinh quyền. Riêng ở Việt Nam, trong 
10 năm gắn đây các nhà sinh học đã phát hiện ra hàng chục loài mới. 

Đa dạng sinh vật còn thể hiện ở đa dạng quân xã và đa dạng hệ sinh thái. Mỗi 
một quản xã, một hệ sinh thái có đặc thù riêng trong quan hệ nội bộ sinh vật và quan 
hệ với môi trường. Loài, quán xa, hệ sinh thái luôn biến đồi nhưng luôn giữ là hệ cân 
bằng tạo nên sự cân bằng trong toàn bộ sinh quyền. 

Do con người khai thác quá mức, không có kế hoạch các nguồn tài nguyên sinh 
vật phục vụ cho sản xuất và đời sống, nên đã làm cạn kiệt tài nguyên sinh vật, mất 
cân bằng sinh thái và giảm độ đa dạng sinh vật. 


Ô nhiễm môi trường làm tồn hai đến nguồn thức ăn. nơi ở cũng như điều kiện 
sinh sống của sinh vật, là một trong những nguyên nhân dân đến tuyệt diệt của nhiều 
loài, nhiều quản xã và hệ sinh thái. 


*' Chúng ta đã làm gì khiến cho sự đa dạng sinh vật ở Việt Nam giảm sút, độ ô nhiễm 
môi trường tăng cao, gây ảnh hưởng xấu đến sản xuất và đời sống như thế nào ? 


Thế giới sống được phân chia thành Š giới là : giới Khởi sinh 
gốm các sinh vật nhân sơ, đơn bào, sống tự dưỡng, dị dưỡng ; 
giới Nguyên sinh gôm các sinh vật nhân thực, đơn bào hoặc đa 
bào đơn giản, sống dị dưỡng hoặc tự dương quang hợp ; giới 
Nấm gôm các sinh vật nhân thực, đơn bào, đa bào, sống dị 
dương hoại sinh ; giới Thực vật gôm các sinh vật nhân thực, đa 
bào, sống tự dưỡng quang hợp ; giới Động vật gôm các sinh vật 
nhân thực, đa bào, sống dị dương. 

Các sinh vật được sắp xếp vào bậc phân loại từ thấp đến cao : 
loài - chỉ (giống) - họ - bộ - lớp - ngành - giới. Loài là bậc phân 
loại thấp nhất. Giới là bậc phân loại cao nhất. Loài được đặt tên 
theo hệ thống tên kép theo tiếng La tình viết nghiêng. Ví dụ, loài 
người có tên là Homo sapiens. 


âu hỏi và bài tập 


1. Giới sinh vật là gì ? Có bao nhiêu giới sinh vật ? 

9... Hãy kể các bậc chính trong thang phân loại từ thấp đến cao. 

3. Hãy viết tên khoa học của hổ cho biết hổ thuộc loài fígris, thuộc chi Felis 
và tên khoa học của sư tử cho biết sư tử thuộc loài /eo, thuộc chỉ Felis. 

«. Em phải làm gì để bảo tồn đa dạng sinh vật ? 

.Œ- eœeẹœeœSsGSøsoeSGo©eeoeseseseSseẰeSesoeeoeSeeeeeeesedẢ°e 

Em có biết ? 


Những năm gần đây dưới ánh sáng của sinh học phân tử người ta đã 
đề nghị một hệ thống phân loại gồm 3 Lãnh giới (Domain). Tách giới 
Monera thành 2 Lãnh giới riêng là Lãnh giới Vi sinh vật cổ (Archaea) 
gồm † giới Vi sinh vật cổ và Lãnh giới Vi khuẩn (Bacteria) gồm † giới 
Vi khuẩn. Lãnh giới thứ 3 là Lãnh giới Sinh vật nhân thực (Eukarya) 
gồm 4 giới (Nguyên sinh, Nấm, Thực vật, Động vật). Về mặt tiến hoá 
thì giới Vi sinh vật cổ gần với Sinh vật nhân thực hơn là Vi khuẩn. 


seeseoeSoee©eoẰe©ẲÂsẴS©°esee°se°e°e 


'X⁄àu 


K) Giới KHỦI SINH, GIớI NGUYÊN SINH VÀ BIÚI NẤM 


I- GIỚI KHỞI SINH (MONERA) 

Thuộc giới Khởi sinh có vi khuẩn là những sinh vật bé nhỏ có kích thước hiển vi 
(từ 1-3 _m) cấu tạo bởi tế bào nhân sơ, là những sinh vật cổ sơ nhất xuất hiện 
khoảng 3,5 tỉ năm trước đây. Chúng sống khắp nơi, trong đất, nước, không khí ; 
phương thức dinh dưỡng rất đa đạng : hoá tự dưỡng, quang tự dưỡng, hoá dị dưỡng 
và quang dị dưỡng. Nhiều vi khuẩn sống kí sinh trong các cơ thể khác. Vi khuẩn 
lam có chứa nhiều sắc tố quang hợp trong đó có clorophyl (chất diệp lục) nên có khả 
năng tự dưỡng quang hợp như thực vật. 

Gần đây, người ta tách khỏi vi khuẩn một nhóm là Vi sinh vật cổ (Archaea) có 
nhiều đặc điểm khác biệt với vi khuẩn về cấu tạo của thành tế bào, tổ chức bộ gen. 
Chúng có khả năng sống trong những điều kiện môi trường rất khắc nghiệt về nhiệt 
độ (từ 0°C cho đến 100C) và độ muối rất cao (20-25%). Vẻ mắt tiến hoá, chúng. 
tách thành một nhóm riêng và đứng gần với sinh vật nhân thực hơn là vi khuẩn. 


II - GIỚI NGUYÊN SINH (PROTISTA) 

Giới Nguyên sinh gồm các sinh vật nhân thực, đơn bào hoặc đa bào, rất đa dạng. 
về cấu tạo cũng như vé phương thức dinh dưỡng. Tuy theo phương thức dinh dưỡng 
người ta chia chúng thành : Động vật nguyên sinh (Protozoa), Thực vật nguyên sinh 
(hay là Tảo-Algae) và Nấm nhây (Myxomycota). 

'*. Hãy nghiên cứu sơ đồ hình 3.1 và so sánh đặc điểm giữa các nhóm giới Nguyên sinh. 


Hình 3.1. Sơ đồ các nhóm sinh vật thuộc giới Nguyên sinh 


III - GIỚI NẤM 

Nấm là sinh vật thuộc dạng tế bào nhân thực. Cơ thể có thể là đơn bào hoặc đa 
bào dạng sợi, có thành kitin (trừ một số ít có thành xenlulôzơ), không có lục lạp. 
Sống di dưỡng hoại sinh, kí sinh, công sinh (địa y). Sinh sản chủ yếu bảng bào tử 
không có lông và roi. 

Các dạng nấm điền hình bao gồm nấm men, nấm sợi, chúng khác nhau về nhiều 
đặc điểm. Ngoài ra, người ta còn ghép địa y (là cơ thể cộng sinh giữa nấm với tảo 
hoặc vi khuẩn lam) vào giới Nấm. 


* Hãy nghiên cứu sơ đồ ở hình 3. 2 và chỉ ra các dạng nấm khác nhau ở những 
điểm nào ? 


Hình 3.2. Sơ đồ các dạng nấm 


IV - CÁC NHÓM VI SINH VẬT 

Do tính chất lịch sử và đề tiện việc nghiên cứu, người ta thường xếp các sinh 
vật nhỏ bé có kích thước hiền vi vào một nhóm được gọi là nhóm Vi sinh vật. Chúng 
có một số đặc điểm chung như có kích thước hiển vi, sinh trưởng nhanh, phân bố 
rộng, thích ứng cao với môi trường. Thuộc nhóm Vi sinh vật có vi khuẩn (thuộc giới 
Khởi sinh), động vật nguyên sinh và tảo đơn bào (thuộc giới Nguyên sinh) và nấm 
men (thuộc giới Nấm). Người ta còn xếp virut vào nhóm Vị sinh vật, mặc dù hiện 
nay virut không được xem là cơ thể sống vì chúng không có cấu tạo tế bào và 
chúng chỉ sống khi kí sinh trong tế bào vật chủ. Virut không tồn tại và sống trong 
môi trường thiên nhiên khi ở ngoài tế bào. 

Vị sinh vật có vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái cũng như đối với đời sống 
CON người. 


Giới Khởi sinh gôm có vi khuẩn là những sinh vật nhân sơ đơn 
bào, sống tự dưỡng hoặc dị dưỡng. 


Giới Nguyên sinh gôm các sinh vật nhân thực rất đa dạng, đó là 
các sinh vật đơn bào sống dị dưỡng như động vật nguyên sinh, 
đơn bào hoặc đa bào sống tự dưỡng quang hợp nhự tảo và sông 
dị dưỡng hoại sinh như nãm nhây. 

Giới Nãm gồm có các sinh vật nhân thực. đa bào, sống dị dưỡng 
hoại sinh nhự nấm men, nấm sợi. 

Nhóm Vi sinh vật gôm có các sinh vật thuộc ba giới kể trên 
nhưng có chung đặc điển là có kích thước hiển vì, sinh trưởng 
nhanh, phân bố rộng, thích ứng cao với môi trường như vỉ 
khuẩn, động vật nguyên sinh, vi tảo và vỉ nẫm. Nhóm Vì sinh vật 
còn có vinwt. Vì sinh vật cũng nhự virut có vai trò quan trọng đối 
với sinh quyển, đối với cây trông, vật nuôi và con người. 


âu hỏi và bài tập 


3. 
%. 


Giới Khởi sinh gồm những sinh vật nào và có những đặc điểm gì ? 

Hãy điền đáp án đúng vào các chỗ trống sau đây : Động vật nguyên sinh 
thuộc giới là những sinh vật 
sống . Tảo thuộc giới.. 
vật hoặc 
Hãy nêu những đặc điểm của giới Nấm. 
Vi sinh vật là gì ? 


là những sinh 
, Sống : 


°⁄»¿ 
ị GIứI THỰC VẬT 


I - ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA GIỚI THỰC VẬT 


1. Đặc điểm về cấu tạo 

Giới Thực vật gồm những sinh vật nhân thực, đa bào. Cơ thể của chúng gồm 
nhiều tế bào được phân hoá thành nhiều mô và cơ quan khác nhau. Tế bào thực vật 
có thành xenlulôzơ, nhiều tế bào chứa lục lạp. 
2. Đặo điểm về dinh dưỡng 

Đa số tế bào thực vật, đặc biệt là tế bào lá có nhiều lục lạp chứa sắc tố elorophyl 
nên có khả năng tự dưỡng nhờ quá trình quang hợp. Thực vật sử dụng năng lượng 
ánh sáng đề tổng hợp nên chất hữu cơ từ các chất vô cơ, cung cấp nguồn dinh dưỡng 
cho các sinh vật khác. 

Thực vật thường có đời sống cố định và tế bào có thành xenlulôzơ nên thân canh 
cứng chắc, vươn cao toả rộng tán lá, nhờ đó hấp thu được nhiều ánh sáng cản cho 
quang hợp. 


*_ Nêu đặc điểm thực vật thích nghi đời sống trôn cạn mà em biết ? 

Đa số thực vật ở cạn nên có nhiều đặc điểm thích nghi với đời sống ở cạn (Một 
số thực vật thuỷ sinh sống ở nước có một số đặc điểm thích nghi với môi trường 
nước là hiện tượng thứ sinh) : 

-_ Lớp cutin phủ bên ngoài lá có tác dụng chống mất nước, nhưng biểu bì lá có 
chứa khí không đề trao đổi khí và thoát hơi nước. 

-__ Phát triển hê mach dân để dân truyền nước. chất vô cơ và chất hữu cơ. 

-_ Thụ phấn nhờ gió, nước và côn trùng. Thụ tỉnh kép tạo hợp tử và tạo nội nhủ 
đề nuôi phôi phát triển. 

-_ Sự tao thành hạt và quả để bảo vệ. nuôi phôi, phát tán và duy trì sự tiếp nối 
thế hệ. 

II - CÁC NGÀNH THỤC VẬT 

“Thực vật có nguồn gốc từ một loài tảo lục đa bào nguyên thuy. Thực vật rất đa 
dạng, phân bố khắp nơi trên Trái Đất. Tuỳ theo mức độ tiến hoá trong cẩu trúc cơ 


thể cũng như các đặc điểm thích nghi với đời sống ở cạn mà giới Thực vật được chia 
thành các ngành là Rêu, Quyết, Hạt trân, Hạt kín (hình 4). 


In 


tảo lục đa bào ngu) 


Hình 4. Sơ đồ các ngành của giới Thực vật 


III - ĐA DẠNG GIỚI THỤC VẬT 


Giới Thực vật rất đa dạng về loài, về cấu tạo cơ thể và về hoạt động sống thích 
nghi với các môi trường sống khác nhau. Hiện nay, đã thông kê và mô tả được 
khoảng 290 nghìn loài thực vật thuộc các ngành Rêu, Quyết, Hạt trần và Hạt kín. 

Thực vật có vai trò quan trọng đối với tự nhiên và đời sống con người. 


Giới Thực vật gôm những sinh vật nhân thực, đa bào. Thực vật 
có lục lạp chúa sắc tố quang hợp (clorophyl) nên có khỏủ năng tự 
dương quang hợp. Thành tế bào thực vật được cấu tạo bởi xen- 
lulôcơ. Thực vật thường sống cố định. 


Giới Thực vật có nguồn gốc từ tảo lục đa bào nguyên thuỷ và đa 
tiến hoá theo hướng xâm chiếm các sinh cảnh ở cạn (các thực 
vật thuỷ sinh là hiện tượng thứ sinh). Giới Thực vật được chia 
thành 4 ngành chính là Rêu, Quyết, Hạt trân, Hạt kín. 
Thực vật rất đa dạng về cá thể, về loài, về vùng phân bố và có vai 
trò quan trọng đối với tự nhiên và đời sống con người. 


âu hỏi và bài tập 


1. Giới Thực vật có những đặc điểm gì ? 
%. Hãy nêu các ngành của giới Thực vật. 
3. Hãy chọn đáp án đúng. 
3.1. Rêu là thực vật : a) Chưa có hệ mạch 
b) Thụ tỉnh nhờ gió 
c) Thụ tinh nhờ côn trùng 
d) Tinh trùng không roi 
3.%. Quyết là thực vật : a) Chưa có hệ mạch 
b) Tinh trùng không roi 
c) Thụ tinh nhờ nước 
3.3. Hạt trần là thực vật: a) Chưa có hệ mạch 
b) Tinh trùng không roi 
©) Thụ tỉnh nhờ nước 
d) Hạt được bảo vệ trong quả 
3.4%. Hạt kín là thực vật : _a) Chưa có hệ mạch 
b) Tinh trùng có roi 
c) Thụ phấn nhờ gió 
d) Hạt không được bảo vệ trong quả 
%. Nêu đa dạng giới Thực vật. 
Š. Tại sao chúng ta phải bảo vệ rừng ? 


°⁄»¿ 
B GIỚI ĐỘNG VẬT 


I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA GIỚI ĐỘNG VẬT 


1. Đặc điểm về cấu tạo 

Giới Động vật gồm những sinh vật nhân thực, đa bào, cơ thể gồm nhiều tế bào 
phân hoá thành các mó, các cơ quan và hệ cơ quan khác nhau. Đặc biệt là động vật 
có hệ cơ quan vân đông và hệ thần kinh. 
2. Đặc điểm về dinh dưỡng và lối sống 

Động vật không có khả năng quang hợp, chúng sống dị dưỡng nhờ chât hữu cơ 
sẵn có của các cơ thể khác. Động vật có hệ cơ, di chuyển tích cực đề tìm kiếm thức 
ăn. Động vật có hệ thần kinh phát triển (nhất là đối với các động vật bậc cao) nẻn 
chúng có khả năng phản ứng nhanh, điều chỉnh hoạt động của cơ thể, thích ứng cao 
với biến đổi của môi trường sống. 


* Hãy nêu các đặc điểm về cấu tạo và lối sống của động vật khác biệt với thực vật. 


II - CÁC NGÀNH CỦA GIỚI ĐỘNG VẬT 

Giới Động vật có nguồn gốc từ tập đoàn đơn bào dạng trùng roi nguyên thuý. 
Giới Động vật đạt mức độ tiến hoá cao nhất trong thể giới sinh vật, phân bố khắp 
nơi và rất đa dang về cá thể và loài. Trong tổng số khoảng 1.8 triệu loài sinh vật 
được thống kê hiện nay thì động vật đã chiếm trên một triệu loài. Nhiều loài đông 
vật có số lượng cá thể rất lớn, ví dụ loài người có trên 6 tỉ cá thể. Có những đàn 
châu chấu, đàn kiến đông đến hàng chục tỉ con. 

Động vật được chia thành hai nhóm chủ yếu là động vật không xương sống (gồm 
các ngành : Thân ló, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, Thân mềm, Chân 
khớp và Da gai) và động vật có xương sống (động vật có dây sống chỉ có một ngành 
được phân chia thành các lớp : Nửa đây sống, Cá miệng tròn, Cá sụn, Cá xương, 
Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú). 


*' Hãy nghiên cúu sơ đồ ở hình 5 và chỉ ra các đặc điểm khác nhau giữa các nhóm động 
vật không xương sống và động vật có xương sống. 


Giun tròn, T 


Hình 5. Sơ đồ các nhóm động vật 


III - ĐA DẠNG GIỚI ĐỘNG VẬT 
Giới động vật rất đa dạng về loài, về cấu tạo cơ thể về hoạt động sống thích nghi 
với các môi trường sống khác nhau. Hiện nay đã thống kê, mô tả trên một triệu loài 


động vật. 


Giới Động vật có vai trò quan trọng đối với tự nhiên và đời sống con người. 


Giới Động vật bao gôm các sinh vật nhân thực, đa bào, cơ thể có 
nhiều hệ cơ quan phúc tạp như hệ cơ, hệ thân kinh. Động vật 
sống đị dương, có khả năng di chuyển và phản ứng nhanh, thích 
lí1g cao với môi trường. 


Giới Động vật có nguôn gốc chung từ tập đoàn trùng roi nguyên 
thuỳ và tiến hoá theo hướng ngày càng phúc tạp về cấu fqo và 
chuyên hoá về chức năng, cũng nhụự thích nghỉ cao với môi trường. 
Giới Động vật được phân chìa thành 2 nhóm chính là động vật 
không xương sống và động vật có xương sống. 

Động vật rất phong phú và đa dạng về cá thể, về loài và có vai 
trò quan trọng đối với tự nhiên cũng như đời sống con người. 


âu hỏi và bài tập 


1. 
9. 
3. 


%, 


Nêu các đặc điểm của giới Động vật. 

Động vật khác với thực vật ở những đặc điểm nào ? 

Nêu các đặc điểm khác biệt giữa nhóm động vật không xương sống và 
có xương sống. 

Nêu các lí do phải bảo tồn các động vật quý hiếm. 


°»¿ 
6 THỰC HÀNH : ĐA DẠNG THẾ BIÚI SINH VẬT 


I - MỤC TIÊU 

-__ Neu được sự đa dạng của thế giới sinh vật thể hiện ở các cấp độ tổ chức và đa dạng 
trong 5 giới. 

-__ Thấy được giá trị của sự đa dạng sinh vật và sự cản thiết phải bảo tồn đa dạng 
sinh vật. 

II - CHUẨN BỊ 

-__ Đĩa CD ROM, băng hình, các mâu vật, tranh ảnh về các cấp độ tổ chức và 5 giới 
sinh vật. 

~__ Máy chiếu, đầu video, máy vi tính... 


III - NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH 


1. Quan sát sự đa dạng về các cấp tố chức 
Các loại tế bào, các loại mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào, 

quần thể, quần xã và hệ sinh thái. 

2. Quan sát đa dạng 5 giới sinh vật 

-__ Giới thiệu một hệ sinh thái : rừng mưa nhiệt đới, ví dụ rừng Cúc Phương gồm vi 
khuẩn sông trong đất, vi khuẩn lam sông trong vực nước, động vật nguyên sinh, 
các loài tảo, các loài nấm, các loài thực vật và các loài động vật. 

-__ Giới thiệu đa dạng vẻ cấu tạo, vẻ tập tính, về nơi ở của các cá thể cùng loài, khác 
loài, cả thể đực cải (chủ yếu thực vật và động vật). 

3. Cách tiến hành 
Tuỳ điều kiện địa phương có thể tiến hành theo phương thức sau : 

- _ Xem phim qua bảng hình, đĩa CD ROM về các cấp tổ chức và về đa dạng trong 
Š giới sinh vật. 

-_ Xem tranh ảnh, mẫu vật về các cấp tổ chức và về Š giới sinh vật. 

-__ Tham quan đa dang sinh vật ở địa phương trong thiên nhiên, Vườn Quốc gia, 
bảo tàng, vườn thú, vườn thực vật... 


IV - THU HOẠCH 


-_ Viết thu hoạch về cấp tổ chức và vẻ đa dạng của thực vật và động vật mà em 
quan sát được. 


~_ Tại sao phải bảo tồn đa dạng sinh vật. Em phải làm gì để đóng góp vào việc bảo 
tồn đa dạng sinh vật ? 


IHỊ 


ĐA DẠNG SINH VẬT Ở VIỆT NAM 


Việt Nam là một trong các nước có tài nguyên thiên nhiên rất phong 
phú và độ đa dạng sinh vật cao. Rừng bao phủ gần 50% diện tích với 
hệ thực vật rất đa dạng và phong phú, vì vậy kéo theo hệ động vật và 
vi sinh vật cũng rất phong phú. Theo ước tính sơ bộ của các nhà 
nghiên cứu, ở Việt Nam có ít nhất 15 000 loài thực vật thuộc trên 2500. 
chỉ và 378 họ khác nhau, trong đó có khoảng 2300 loài có ý nghĩa kinh 
tế cao được dùng làm nguồn lương thực, thực phẩm, làm thuốc chữa 
bệnh, thức ăn cho gia súc gia cầm, làm vật liệu xây dựng cũng như 
nguyên liệu cho các ngành công nghiệp như công nghiệp giấy, công 
nghiệp dệt... Riêng họ Phong lan (Orchidaceae) đã có tới 800 loài, họ 
Đậu (Fabaceae) có tới 470 loài, họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) có tới 
425 loài, họ Lúa (Poaceae) có tới 400 loài, họ Cà phê (Hubiaceae) có 
tới 400 loài. Nhiều loài thuộc loại quý hiếm, nhiều chỉ thuộc loại đặc 
hữu (chỉ đặc trưng cho Việt Nam và vùng Đông Nam châu Á) cần được 
bảo vệ. Nhiều loài phong lan đẹp và quý là nguồn cây hoa có giá trị 
xuất khẩu cao, những cây gỗ rất quý như mun, trắc, gụ, lim, táu, 
pơ mu..., cây dược liệu được liệt vào dược liệu quý như nhân sâm... 
Hệ động vật cũng rất phong phú và đa dạng cả về loài quý hiếm và 
đặc hữu. Theo nghiên cứu sơ bộ có khoảng 7000 loài côn trùng, 2600 
loài cá, gần 1000 loài chim, 275 loài thú và 260 loài bò sát. Chỉ tính 
riêng lớp Thú đã thống kê được trên 10 loài quý hiếm và 18 loài đặc 
hữu (Vvoọc, cu li lùn, sao la, mang lớn, bò rừng...). Chim ở Việt Nam 
cũng rất phong phú, khoảng trên 1000 loài, trong đó có rất nhiều loài 
quý hiếm và đặc hữu như các loài gà lôi, trĩ, sếu... 
Do sự phá rùng, săn bắt mà nhiều loài thực vật cũng như động vật 
quý hiếm và đặc hữu đang bị đe doạ tuyệt diệt như các loài gỗ quý, 
các loài động vật quý thuộc tầm cỡ quốc tế như bò rừng, tê giác, voi, 
vượn, voọc, gà lôi, trĩ, sếu. Tài nguyên thiên nhiên là nguồn tài sản vô 
giá của đất nước cần được bảo vệ và khai thác hợp lí. Đó không chỉ 
là nhiệm vụ của các nhà khoa học, của chính phủ mà còn là nghĩa vụ 
của mỗi người dân chúng ta. 


Em có biết ? 


esesoeS6ẰeS©e9d%ẴẰ©96666Ẵ66Ằ6e°se6°e6eo6seeeoeoeeeeee°eeseoeoee°eee°eoeeosoeeeesdse6 


ị 
[ li 


_ học tế bào 


¬Ị 
TIIH PIN Hi MỊt 


_ fÏ\ TẾBM 


°à¿ 
ỉ CÁC NGUYÊN Tố H0Á HỌC VÀ NƯỨC 0ỦA TẾ BÀ0 


I- CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC CẤU TẠO NÊN TẾ BÀO 


1. Những nguyên tố hoá học cúa tế bào 

Trong số 92 nguyên tố hoá học có trong thiên nhiên, có khoảng 25 nguyên tố 
(O,C, H, N, Ca, P, K, S, CI, Na, Mg, Fe...) cấu thành nên các cơ thể sống. Như vậy, 
ở cấp độ nguyên tử, giới vô cơ và giới hữu cơ là thống nhất. 
2. Các nguyên tố đại lượng, vi lượng 

Nguyên tố đại lượng là các nguyên tổ mà lượng chứa trong khối lượng chất 
sống của cơ thể lớn hơn 10 ` (hay 0,01%). Các nguyên tố mà lượng chứa ít 
hơn 10 Ỷ được gọi là nguyên tố vi lượng. 

Ví dụ : Các nguyên tố đại lượng : C, H, O,N, P, K, S, Ca, Na... 

Các nguyên tố vi lượng : Mn, Zn, Cu, Mo... 


Cacbon là nguyên tố hoá học đặc biệt quan trọng cấu trúc nên các đại phân tử. 
Lớp vỏ êlectron vòng ngoài cùng của cacbon có 4 êlectron nên nguyên tử cacbon 
cùng một lúc có thể có 4 liên kết cộng hoá trị với các nguyên tử khác, nhờ đó đã tạo 
ra một số lượng lớn các bộ khung cacbon của các phân tử và đại phân tử hữu cơ 
khác nhau. 


3. Vai trò của các nguyên tố hoá học trong tế bào 

Các nguyên tố C, H, O, N là những nguyên tố chủ yếu của các hợp chất hữu cơ 
xây dựng nên cấu trúc tế bào. Trong chất nguyên sinh, các nguyên tố hoá học tồn 
tại dưới dạng các anion (PO¿?”; SO¿7; CT ; NO...) và cation (Ca?! ; Na” ; KT...) 
hoặc có trong thành phần các chất hữu cơ (như Mg trong chất diệp lục...). Nhiều 
nguyên tố vi lượng (Mn, Cu, Zn, Mo...) là thành phản cấu trúc bắt buộc của hàng 
trăm hệ enzim xúc tác các phản ứng sinh hoá trong tế bào. Cơ thể chúng ta chỉ cản 
một lượng rất nhỏ iôt nhưng nếu thiếu iôt chúng ta có thể bị bệnh bướu cổ. 


II - NƯỚC VÀ VAI TRÒ CỦA NƯỚC ĐỐI VỚI TẾ BÀO 


1. Cấu trúc và đặc tính hoá - lí cúa nước 

Phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử ôxi kết hợp với hai nguyên tử hiđrô 
bằng các liên kết cộng hoá trị. Do đói ẻlectron trong mối liên kết bị kéo lệch về phía 
ôxi nên phân tử nước có hai đầu tích điện trái đấu nhau (phân cục). 


EI 


+ 
Hạ0 SN, 


Ì 
2O 


® 


Hình 7.1. Cấu trúc hoá học của phân tử nước. 


Quan sát hình 7.1 ta thấy hai nguyên tử hiđrô liên kết với một nguyên tử óxi 
tạo ra phân tử nước có tính phân cực mang điện tích dương ở khu vực gần mỗi 
nguyên tử hiđró và mang điện tích âm ở khu vực gắản với nguyên tử öxi. Sự hấp đản 
tính điện giữa các phân tử nước tạo nên mối liên kết yếu (liên kết hidrô) tạo ra 


mạng lưới nước. 


2. Vai trò của nước đối với tế bào 


w»' Dựa vào hình 7.2, hãy giải thích tại 
sao nước là một dung môi tốt ? 


Trong tế bào, nước phân bố chủ 
yếu ở chất nguyên sinh. Nước là 
dung môi phố biển nhất, là môi 
trường khuếch tán và môi trường 
phản ứng chủ yếu của các thành 
phán hoa học trong tế bào. Nước còn 
là nguyên liệu cho các phản ứng sinh 
hoá trong tế bào. Do có khả năng 
dẫn nhiệt, toả nhiệt và bốc hơi cao 
nên nước đóng vai trò quan trọng 
trong quá trình trao đồi nhiệt, đảm 
bảo sự cân bảng và ồn định nhiệt độ 
trong tế bào nói riêng và cơ thể nói 
chung. Nước liên kết có tác dụng 
bảo vệ cấu trúc tế bào. 


bã 


® © ® weeee 


Hình 7. 2. Hoạt động làm tan tính thể NaCl của nước 


Trong số các nguyên tố có trong tự nhiên thì có nhiều nguyên tố 
tham gia cấu tạo nên cơ thể sống (C. H, O, N, S, P...). Căn cứ 
vào lượng chứa mỗi nguyên tố trong tế bào mà người ta chia 
thành các nguyên tố đại lượng (lớn hơn 0,01%) và các nguyên tố. 
vỉ lượng (nhỏ hơn 0,01%). Các nguyên tố C, H, O. N là các 
nguyên tố chủ yến trong tế bào. 

Nước là thành phân chủ yếu trong mọi tế bào và cơ thể sống. 
Do phân từ nước có tính phân cực nên nước có những đặc tính 
hoá — lí đặc biệt làm cho nó có vai trò rất quan trọng đổi với sự 
sống (dung môi hoà tan các chất, môi trường khuếch tán và 
phản ứng, điểu hoà nhiệt...). 


âu hỏi và bài tập 


1... Hoàn thành bảng sau bằng cách điền các nguyên tố hoá học vào ô trống 
cho phù hợp : 


®. _ Tình bày cấu trúc hoá học, đặc tính hóa — lí và ý nghĩa sinh học của nước. 
3. Điển vào chỗ trống trong các câu sau : 
a) Hầu hết các tính chất khác thường của nước được gây ra bởi 
S044 50/2sÿntA4189/ 200 808 của những. phân tử của nó. 
b) Nước là dung môi tuyệt vời cho các chất điện li. Chất bm: li là những 
chất khi tan vào .. tạo thành . 
do chúng phân li thành các 


°ðàu 
8 CADB0HIĐRAT (SACbARIT) VÀ LIPIT 


Các hợp chất hữu cơ trong cơ thể sống thường có cấu tạo rất phức tạp, khối 
lượng phân tử lớn và rất đa dạng. Có 4 loại đại phân tử hữu cơ quan trọng cấu tạo 
nên mọi loại tế bào của cơ thể là cacbohidrat, lipit, prôtêin và các axit nuclêic. 


I - CACBOHIĐRAT (SACCARIT) 


Cacbohidrat là các chất hữu cơ được cấu tạo từ C, H, O theo công thức chung 
[CH›Ol],. trong đó tỉ lệ giữa H và O là 2 : I (giống như tỉ lệ trong phân tử HạO). 
Ví du, glucôzơ có công thức là C2H¡aOÓs. 


1. Cấu trúc của cacbohidrat 

a) Cấu trúc các mônôsaccarit (đường đơn) 

Gồm các loại đương có từ 3 - 7 nguyên tử cacbon trong phân tử, trong đó phỏ biến 
và quan trọng nhất là các hexôzơ (chứa 6C) và pentôzơ (chứa 5C). Điền hình của các 
hexôzơ là glucôzơ (đường nho), fruetôzơ (đường quả), galactôzơ. Các đường đơn này 
có tính khử mạnh. Đường pentôzơ góm đường ribôzơ và đẻôxiribôzơ. 


CHạOH 


CHDH 0H2OH 
l H CH.OH H 
H 0H HỘ H bài 
H ÔH ĐH H ĐH ỦH 
a) Glueôzơ b) Fruetôzơ ©) Ribôzơ 


Hình 8.1. Cấu trúc một số đường đơn 
b) Cấu trúc các đisaccarit (đường đôi) 


CH;0H CHOH CH;OH 


CH;0H 
" H CH;OH ni H CHạOH 
+ > + 
HỖ OH HO H HỖ 0 H sa 
H sH öH H H 0H 9H H 
Glucôzơ Fructôzơ Saccarôzơ Nước 
(Mônôsaooarit) (Đisaccaril) 


Hình 8.2. Sự tạo thành saccarôzø từ hai đường đơn 


Hai phân tử đường đơn (glucôzơ, fructôzơ, galactôz0) có thẻ liên kết với nhau 
nhờ liên kết glicôzit sau khi đã loại đi ï phân tử nước tạo thành các đường 
đisaccarit như saccarôZơ (đường mía), mantỏzơ (đường mạch nha), lactôzơ (đường 
sữa). Các đisaccarit nay có công thức cấu tạo phân tử khác nhau. 

c) Cấu trúc các pôlisaccant (đường đa) 

Nhiều phân tử đường đơn bằng các phản ứng trùng ngưng và loại nước tạo 
thành các pôlisaccarit là các phân tử mạch thảng (như xenlulôzơ) hay mạch phân 
nhánh (như tinh bột thực vật hay glicôgen động vật). Tỉnh bột được hình thành do 
rất nhiều phân tử glucôzơ liên kết với nhau dưới dạng phân nhánh và không phân 
nhánh. Glicôgen được hình thành do rất nhiều phân tử glucôzơ liên kết với nhau 
thành một phân tử có cấu trúc phân nhánh phức tạp (hình 8.3). 


` TT V`- dưng 


Tinh bột hoặc glicôgen 
Hình 8.3. Pôlisaccarit 


2. Chức năng cúa cacbohidrat (saccarit) 

Saccarit là nhóm chất hữu cơ thường có khối lượng lớn và là nguyên liệu giải 
phóng năng lượng dẻ dàng nhất (đóng vai trò là nguồn cung cấp năng lượng, phổ 
biến nhất là glucôzơ). Saccarit cũng là thành phần xây dưng nên nhiều bộ phân của 
tế bào, ví dụ, xenlulôzơ là thành phản cấu trúc nên thành tế bào thực vật (hình 8.4). 
Pentôzơ là loại đường tham gia cấu tạo ADN, ARN. Hexözơ là nguyên liệu chủ yếu 
cho hô hấp tế bao tạo năng lượng, cấu tạo nên đisaccarit và pôlisacerit. SaccarôZơ 
là loại đường vận chuyền trong cây. Tỉnh bột có vai trò là chất dự trữ trong cây, 
glicôgen là chât dự trữ trong cơ thể động vật và nấm... 


Hình 8.4. Xenlulôzơ cấu trúc thành tế bào thực vật 


Mội số pôlisaccarit kết hợp với prôtêin có vai trò vận chuyển các chất qua màng 
sinh chất và góp phản "nhận biết” các vật thể lạ lúc qua màng. Glicogen ở tế bào 
động vật và tinh bột ở tế bào thực vật đóng vai trò là nguồn dự trữ năng lượng. 


II - LIPIT 
Lipit (chất béo) là nhóm chất hữu cơ không tan trong nước (vi thế nó là chất kị 
nước), chỉ tan trong các dung môi hữu cơ như te, benzen, clorofooc. 


1. Cấu trúc của lipit 
a) Mỡ, dầu và sáp (lipit đơn giản) 
Các phân tử mỡ, đầu và sáp có chứa 
các nguyên tố hoá học cacbon, hiđrô và 
Ôxi (giống như các nguyên tố tạo 
cacbohiđrat) nhưng lượng ôxi ít hơn 
(đặc biệt trong mỡ, ví dụ, mở bò có công, 
thức là Cs;HiigOs). Mỡ và dâu được 
cấu tao từ hai đơn vị nhỏ cơ bản là các 
axit béo và glixêrol liên kết với nhau 
bằng liên kết este. Mỡ chứa nhiều axit 
béo no còn đầu lại chứa nhiều axit béo 
không no. Mỗi axit béo thường gồm từ 
16 đến 18 nguyên tử cacbon. Các liên Hình 8.5. Mô hình cấu trúc phân tử triglixêrit 
kết không phân cực C - H trong axit béo (Ipit đơn giản) 
làm cho dầu và mỡ có tính kị nước. Mỗi 
phân tử sáp chỉ chứa một đơn vị nhỏ axit 
béo liên kết với một rượu mạch dài thay 
cho glixêrol. 


* Tại sao về mùa lạnh hanh, khô, người ta thường bôi kem (sáp) chống nẻ ? 

b) Các phôtpholipit và stêrôit (lipit phức tạp) 

Phôtphalipit có cấu trúc gồm hai phân tử axit béo liên kết với một phân tử 
glixêrol giống như trong mơ và đầu, vị trí thư ba của phân tử glixerol được liên kết 
với nhóm phótphat, nhóm này nối glixêrol với một ancol phức (cólin hay 
axeiylcôlin). Phôtpholipit có tính lưỡng cực : đầu ancol phức ưa nước và đuôi kị 
nước (mạch cacbua hiđrô dài của axit béo). 

Khác với các nhóm lipit khác, cấu trúc phân tử stêrôit có chứa các nguyên tử kết 
vòng. Một số stêrôit quan trọng là côlestêrôn, các axit mật, ơstrôgen, prôgestêrôn... 
* Dựa vào hình 8.6 và hình 8.7, hãy mô tả cấu trúc phân tử phôtpholipit. Phân tử stêrôit 


có đặc điểm gì khác phân tử phôtpholipit 2 Mặc dù rất khác nhau nhưng các loại lipit 
vẫn có điểm giống nhau. Đó là điểm nào ? 


Izi 


Đầu ưa nước 


Nhóm phôtphat CH, 


ch, 


HO 


Đuôi kị nước. 
Hình 8.6. Mô hình cấu trúc phân tủ phôtpholipit Hình 8.7. Cấu trúc phân tử stêrôï 


2. Chức năng cúa lipit 

Lipit có vai trò đặc biệt quan trọng cấu trúc nên hệ thống các màng sinh học 
(phôtpholipit, côlestêrôn). Ngoài ra, lipit còn là những nguyên liệu dự trữ năng lượng 
(mỡ và đảu), dự trữ nước rất tốt và tham gia vào nhiều chức năng sinh học khác 
(các loại hooemôn có bản chất là stêrôit như østrôgen, các loại sắc tô như diệp lục, 
một sô loại vitamin A, D, E, K cũng là một dạng lipit). 


Cacbohidrat là hợp chất hữu cơ được cấu tạo từ các nguyên tố 
C, H, O, gôm có : dường đơn, đường đôi và đường da. Đường 
đôi và đường đa được tạo nên từ các đường đơn liên kết với 
nhau theo nguyên tắc đa phân nhờ liên kết glicô:i!t bên vững. 
Chức năng chủ yếu của cacbohidrat là đụ trữ và cung cấp năng 
lượng cho các hoạt động sống cũng như làm vật liệu cấu trúc cho 
tế bào và cơ thể. 


Lipit là hợp chất hữu cơ được cấu tạo chủ yếu từ các nguyên tố 
Œ, H, O gôm nhiêu loại với cấu trúc và chức năng khác nhau. 
Lipit đơn giản được tạo ra từ givêrol và axit béo nhờ liên kết 
este. Các lipit phúc tạp ngoài thành phân như các lipit đơn giản 
còn có thêm các nhóm khác. Mơ và dâu là nguôn nguyên liệu dự 
trữ năng lượng chủ yếu của tế bào. Phôtipholipit có vai trò cẩu 
trúc nên màng sinh chất. Stênôit tham gia cẩu tạo nên các 
hooemôn cho cơ thể. Ngoài ra, lipit còn tham gia vào nhiêu chức 
năng sinh học khác. 


âu hỏi và bài tập 


1. 


e@e®eseeoeSoGeẴeoseeoeoeSeeoseeeeeoeoeeeseeoeeeeoee°sdee 


Em có biết ? 


Hãy cho biết cấu tạo và vai trò của một vài đại diện của các loại 
mônôsaccarit (đường đơn), đisaccarit (đường đôi) và pôlisaccarit 
(đường đa) theo mẫu dưới đây : 


Mônôsacoarit : 
+ Pentôzơ Ribôzơ,... 
+ Hexôzơ Glucôzơ, 
Fruct6zơ,... 
Đisaccarit Saccarôzơ,... 
PôlisaccariL Tinh bột, 
Glicôgen, 
Xenlulôzơ 


Lipit và cacbohiđrat có điểm nào giống và khác nhau về cấu tạo, tính 
chất, vai trò 2 

Chọn câu đúng. Những hợp chất nào sau đây có đơn phân là glucôzơ ? 
a) Tỉnh bột và saooarôzơ b) Glicôgen và saccarôzơ 

c) Saccarôzơ và xenlulôzơ d) Tỉnh bột và glicôgen 

e) Lipit đơn giản 

Chọn câu đúng. Fructôzơ là một loại : 

a) Axit béo b) Đisaccarit 

c) Đường pentôzơ d) Đường hexôzơ e) Pôlisaccarit 


Kitin là một loại pôlisaccarit cấu tạo nên hộ xương ngoài của động vật 
như tôm, cua và nhiều loại côn trùng. Thành tế bào của nhiều loại 
nấm cũng được cấu tạo từ kiin. Các đơn phân của kitin là glucôzơ 
được liên kết với nhóm N-axêtylglucôzamin. Trong Y học người ta đã 
sử dụng các sợi kitin làm chỉ tự tiêu trong các ca phẫu thuật. 

Vì sao xà phòng lại tẩy sạch được các vết dầu, mỡ ? Lí do thật là đơn 
giản : xà phòng là muối kali hoặc natri của các axit béo bậc cao, trong 
phân tử xà phòng có chứa đồng thời các nhóm ưa nước và các nhóm 
kị nước, khi cho xà phòng vào sẽ tạo thành nhũ tương mỡ không bền, 
các phân tử xà phòng phân cực được hấp thụ trên bề mặt các giọt mỡ, 
tạo thành một lớp mỏng trên giọt mỡ, nhóm ưa nước của xà phòng 
quay ra ngoài tiếp xúc với nước, do đó các giọt mỡ không kết tụ được 
với nhau và bị tây sạch. 


SX⁄àu¿ 
9 PRŨTÊIN 


Prôtẻin là hợp chất hữu cơ quan trọng đặc biệt đối với cơ thể sống. Các loại 
prôtêin đơn giản chỉ gồm các axit amin. Các loại prôtêin phức tạp hơn có liên kết 
thêm với các nhóm bồ sung. Prôtêin chiếm tới trên 50% khối lượng khô của tế bào 
và là vật liệu cấu trúc của tế bào. 


I- CẤU TRÚC CỦA PRÔTÊIN 


1. Axit amin - đơn phân của prôtê¡n 


* Quan sát hình 9.1, hãy cho biết công thúc tổng quát của axit amin gồm những nhóm nào ? 
Trong tự nhiên có 20 loại axit amin 

khác nhau. Các axit amin này có cấu tạo 

chỉ khác nhau ở gôc — R. Mỗi axit amin 

đều bắt đầu bằng nhóm amin (— NHạ) và 

kết thúc bằng nhóm cacbôxyl (— COOH). Nhóm amin 

Hai nhóm này liên kết với nhau qua 

nguyên tử cacbon trung tâm, nguyên tử 

này còn liên kết với một nguyên tử H và 

một gốc R. Gốc R l 
Cơ thể người và động vật không tự tổng 

hợp được một số axit amin mà phải lấy từ 

thức ăn. Ví dụ trong ngô có triptôphan, 

mêtiônin, valin, thrêeônin, phêninalanin, Hình 9.1. Sơ đồ cấu tạo của axit amin 

lơxin ; trong đâu có valin, thrêônin, 

phêninalanin, lơxin, i⁄0l0xin, lizản, 


Nhóm 
cacbôxy! 


# 


* Tại sao chúng ta cần ăn nhiều loại thức ăn khác nhau ? 


2. Cấu trúc bậc một cúa prôtêin 

Các axit amin nối với nhau bởi liên kết peptit hình thành nên chuỗi pôlipeptit. 
Đâu mạch pôlipeptit là nhóm amin (của axit amin thứ nhất), cuối mạch là nhóm 
cacbôxyl (của axit amin cuối cùng). Cấu trúc bậc 1 của prỏtêin chính là trình tự sắp 
xếp các axit amin trong chuỗi pôlipeptit (hình 9.2a). Một phân tử prôtêin đơn giản 
có thể chỉ được cấu tạo từ vài chục axit amin nhưng cũng có những phân tử prôtêin 
bao gồm nhiều chuỗi pôlipeptit với số lượng axit amin rất lớn. 


3. Cấu trúc bậc hai 

Cấu trúc bậc 2 là cấu hình của mạch pôlipeptit trong không gian, được giữ vững 
nhờ các liên kết hiđrô giữa các axit amin ở gần nhau. Cấu trúc bậc 2 có dạng xoắn 
anpha (œ) hoặc gấp nếp béta (B) (hình 9.2b). 


4. Cấu trúc bậc ba và bậc bốn 

Cấu trúc bậc 3 (hình 9.2c) la hình dạng của phân tử prôtêin trong không gian 
3 chiều, do xoắn bậc 2 cuộn xếp theo kiểu đặc trưng cho mỏi loại prôtêin, tạo 
thành khối hình cầu. Cấu trúc này đặc biệt phụ thuộc vào tính chất của các nhóm 
(_— R) trong mạch pôlipeptit, như tạo liên kết đisunphua (— S — S —) hay liên kết 
yếu : liên kết hiđrô. Khi prôtêin có 2 hay nhiều chuỏi pôlipeptit phối hợp với nhau 
†ạo nên cấu trúc bậc 4 (hình 9.2d). 


Hình 9.2. Các bậc cấu trúc của prôtêin 
Vai : valin ; Gly : glixin ; Ser : xêrin ; Leu : loxin. 


* Căn cứ vào đâu ta có thể phân biệt được các bậc cấu trúc của prôiêin ? 


Các yếu tố của môi trường như nhiệt độ cao, độ pH.... có thể phá huỷ câu trúc 
không gian ba chiếu của prôtêin làm cho chúng mất chức năng (biến tính). Prôtêin 
vừa rất đa dạng vừa rất đặc thù, do cấu trúc theo nguyên tắc đa phân nên chỉ với 
hai mươi loại axit amin khác nhau, đã tạo ra nhiều loại prôtêin khác nhau về số 
lượng, thành phần, trật tự sắp xếp các axit amin cũng như về cấu trúc không gian. 


II - CHỨC NĂNG CỦA PRÔTÊIN 


Prôtêin là thành phán không thể thiếu được của mọi cơ thể sống. Chúng đóng vai 
trò cốt lời của cấu trúc nhân, của mọi bào quan, đặc biệt là hệ màng sinh học có tính 
chọn lọc cao. Các enzim (có bản chất là prôtêin) đóng vai trò xúc tác cho các phản 
ứng sinh học. Một số prôtêin có vai trò như những "xe tải” vận chuyền các chất trong 
cơ thể (ví dụ hẻmôglỏbin). Các kháng thẻ (có bản chất là prôtêin) có chức năng bảo 
vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Các hoocmôn - phần lớn là prôtê¡n — có 
chức năng điều hoa quá trình trao đổi chất trong tế bảo và trong cơ thể (ví đụ insulin 
điều hoà lượng đường trong máu). Nhiều loại prôtêin tham gia vào chức năng vận 
động của tế bào và cơ thể (ví dụ miôzin trong cơ, các prôtêin câu tạo nên đuôi tỉnh 
trùng). Lúc thiếu hụt cacbohidrat và lipit, tế bào có thề phân giải prôtêin dự trữ cung 
cấp năng lượng cho tế bào và cơ thể hoạt động (ví dụ albumin, cazêin, prôtêin dự 
trữ trong các hạt của cây). Ngoài ra, một số prôtêin còn có vai trò là giá đỡ, thụ thể... 
Sự đa dạng của cơ thể sống do tính đặc thù và tính đa dạng của prôtêin quyết định. 


'Prôtôin là đại phân từ sinh học được cẩu tạo nên từ các avi† amin 
theo nguyên tắc đa phân nhờ các liên kết peptit bên vững. 
Prôtêin có nhiều bậc cấu trúc khác nhau : bậc l, bậc 2, bậc 3 và 
bậc 4. 


Cấu trúc của prôtêin quy định chúc năng sinh học của nó. 
Prôtêin có cấu trúc và chức năng sinh học đa dạng nhất trong 
số các hợp chất hữu cơ có trong tế bào. Chúc năng của 
prôtêin : cấu trúc, trao đổi chất, điêu hoà sinh trưởng, vân 
động, bảo vệ, giá đỡ, thụ thể... 


âu hỏi và bài tập 


1... Viết công thức tổng quát của axit amin. Phân biệt các thuật ngữ : axit amin, 
pôlipeptit và prôtêin. 
9. Phân biệt các cấu trúc bậc 1, 2, 3, 4 của các phân tử prôtôin. Kể tôn các 
loại liên kết hoá học tham gia duy trì cấu trúc prôtêin. 
3. Chọn câu đúng. Tính đa dạng của prôtêin được quy định bởi : 
a) Nhóm amin của các axit amin. 
b) Nhóm R- của các axit amin. 
c) Liên kết peptit. 
d) Số lượng, thành phần và trật tự axit amin trong phân tử prôtêin. 
%. . Chọn câu đúng. Phân tử prôtê¡n có thể bị biến tính bởi : 
a) Liên kết phân cực của các phân tử nước. 
b) Nhiệt độ cao. 
c) Sự có mặt của khí Os. 
d) Sự có mặt của khí co,. 


°»¿ 
10 AXIT NUCLÊIC 


Axit nuclêic gồm có ADN (axit đêôxiribônuclêic) và ARN (axit ribônuclêic). 
Axit nuelêic là pôlinuclêôtit, được tao thành do các nuclêôtit kết hợp với nhau theo 
nguyên tác đa phân nhờ liên kết phôtphodieste. 


I- CẤU TRÚC VÀ CHÚC NĂNG ADN 


1. Nuclêôtit - đơn phân của ADN 


@® e-e {te 
»x e—e )Ị ® 


Hình 10.1. Các loại nuclêôfit của ADN 
Bazơ nitơ có 4 loại là A : Adênin ; G : Quanin ; T : Timin ; X : Xilôzin 
Ô Đường dêôxiibôzo CgH1 004 € Axi phôlphoric 


* Quan sát hình 10.1 em thấy ADN có mấy loại nuclêôtit, là những loại nào ? Mỗi nuclêôïtit 
gồm những thành phân nào ? Các loại nuclêôtit có điểm nào giống và khác nhau ? 


2. Cấu trúc của ADN 

ADN tồn tại chủ yếu trong nhân tế bào và cũng có ở ti thể, lạp thể trong tế bào 
chất. Đó là một axit hữu cơ, có chứa các nguyên tố C, H, O, N và P mà mô hình 
cấu trúc của nó được 2 nhà bác học J.Watson và F.Crick công bố vào năm 1953 
(hình 10.2). 

Theo mô hình này, cấu trúc của phân tử ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai 
mạch pôlinucleôtit (mỗi mạch do các nucleôtit liên kết với nhau bằng liên kết 
phôiphodieste) chạy song song và ngược chiều nhau xoắn đều đặn quanh trục phân 
tử. Chiều xoắn từ trái sang phải (ngược chiều kim đồng hồ — xoắn phải). Đường kính 
vòng xoắn là 2 nanômet (nm), chiều cao vòng xoắn là 3,4nm (một chu kì xoắn) gồm 
10 cặp nucleôtit. Chiều dài phân tử có thể tới hàng chục, hàng trăm micrômet ([n'°). 


'® [âm = 1000nm 


bã 


Liên kết hidrô 


Liên kết 
phôtphodIeste. 


Hình 10.2. Mô hình cấu trúc phân tử ADN 


* Quan sát hình 10.2, cho biết hai mạch pôlinuclêôïit liên kết với nhau nhờ loại liên kết gì ? 
Tại sao nguyên tắc liên kết này được gọi là nguyên tắc bổ sung ? 


Đa số các phân tử ADN được cấu tạo từ hai mạch pôlinueleôtit cấu trúc theo 
nguyên tắc đa phân (gồm nhiều đơn phân kết hợp với nhau) và nguyên tắc bổ sung 
(A của mạch này thì liên kết với T của mạch kia bằng hai mối liên kết hiđrô và 
ngược lại ; G của mạch này thì liên kết với X của mạch kia bằng ba mối liên kết 
hiđrô và ngược lại). 

Phân tử ADN ở các tế bào nhân sơ thường có cấu trúc dạng vòng còn phân tử 
ADN ở các tế bào nhân thực lại có cấu trúc dạng thẳng. 


3. Chức năng của ADN 

Nguyên tắc cấu trúc đa phân làm cho ADN vừa đa dạng lại vừa đặc thù. Mỗi 
loại ADN có cấu trúc riêng, phân biệt nhau ở số lượng, thành phản, trật tự các 
nucléôtit. Tính đa dạng và đặc thù của ADN là cơ sở hình thành tính đa dạng và đặc 
thù của các loài sinh vật. 

ADN đảm nhận chức năng lưu trữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền ở 
các loài sinh vật. Trình tự nuelẻôtit trên mạch pólinuelêôtit chính là thông tin di 
truyền, nó quy định trình tự các nucleôtit trên ARN từ đó quy định trình tự các axit 
amin trên phân tử prôtêin. 


ADN là đại phân từ sinh học được cẩu tqo theo nguyên tắc đa 
phân mà đơn phân là các nuclôôtH (A. T, Œ. X). Các nuclêôtIt 
liên kết với nhau nhờ liên kết phôtphodieste tạo nên chuỗi pôlin- 
uclôÔtir. Các nuclâôtit ở hai chuỗi của phân từ ADN liên kết với 
nhau theo nguyên tắc bổ sung :A liên kết với T bàng 2 liên kết 
hidrô. G liên kết với X bàng 3 liên kết hidrô. 

Chức năng của A DN là lưu giữ, bảo quản và truyện đạt thông tin 
di truyền. 


âu hỏi và bài tập 


Mô tả thành phần cấu tạo của một nuclêôtit và liên kết giữa các nuclêôtit 
trong phân tử ADN. Điểm khác nhau giữa các loại nuclêôtit là gì ? 
Trình bày cấu trúc của phân tử ADN theo mô hình Watson - Crick. 
Phân biệt các loại liên kết trong phân tử ADN. 

Chọn câu trả lời đúng. Đơn phân của phân tử ADN khác nhau ở : 

a) Số nhóm — OH trong đường ribôzơ 

b) Bazơ nitơ 

c) Đường ribôzơ 

d) Phôtphat 

Điền vào chỗ trống trong những câu sau : 

a) Phân tử ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch đơn, mỗi mạch đơn 
là một chuỗi . 
b) Mỗi nuclêôtit gồm nhóm phôtphat, đường đêôxiribôzơ và một trong 
HỘNHaazssi (A, G, T, X). 


“Xà¿ 
1 1 AXIT NUDLÊIC (tiếp theo) 


II - CẤU TRÚC VÀ CHÚC NĂNG ARN 
1. Nuclêôtit - đơn phân của ARN 


* So sánh hình 11.1 dưới đây với hình 10.1 ở bài trước để thấy sự khác nhau giữa 
nuclôôïit cấu tạo nên ADN và nuclôôtit cấu tạo nên ARN. 


@Œ@Œ toc {8 =_o 
M eo©  MỊeœ-e 


Hình 11.1. Các loại nuclêôtit của ARN 
Bazơ nitơ có 4 loại là : A : Adênin ; G : Quanin ; U : Uraxin ; X : Xitôzin 
Ô Đường tbzơ CgHgOg (Ð Ai phôtphoric 


2. Cấu trúc cúa ARN 


*_ So sánh hình 11.2 với hình 10.2 ở bài trước để thấy sự khác nhau về cấu trúc giữaARIN 
với ADN. 


ARN có nhiều trong tế bào chất. Có ba 
loại ARN là : ARN thông tin (mARN), ARN 
vận chuyền (tARN), ARN ribôxỏm (rARN). 
Phân từ mARN là một mạch pôlinucleôtit 
(gồm từ hàng trăm đến hàng nghìn đơn 
phân) sao mã từ một đoạn mạch đơn ADN 
nhưng trong đó U thay cho T. 


Đường và phôiphat 


Phân tử tARN là một mạch pôlinuclêôtit 
gồm từ 80 - 100 đơn phân quấn trở lai ở môi 
đầu, có đoan các cäp bazơ liên kết theo 
nguyên tác bổ sung (A - U:G- X). Mỗi phân 
từ tARN có một đầu mang axit amin, một 
đầu mang bộ ba đối má (một trong các thuỳ 
tròn) và đầu mút tự do. Hình 11.2. Mô hình cấu trúc phân tử ARN 


E1 


A Đầu 3' 
* 
Đầu % 
^I U 
2SexeUXexkd Sa 
x 
Phân tử mARM 
Đổi mã Phân tử rARN 
Phân lử tARN 


Hình 11.3. Sơ đồ cấu trúc các loại ARN 

Phân tử rARN là một mạch pôlinuclẻôtit chứa hàng trăm đến hàng nghìn đơn 
phân trong đó 70% số nuelêôtit có liên kết bổ sung. 
3. Chức năng của ARN 

Phân tử mARN có chức năng truyền đạt thông tin đi truyền. 

Phân tử tARN có chức năng vận chuyển các axit amin tới ribôxôm đề tổng hợp 
prôtêin. Môi loại tARN chỉ vận chuyền một loại axit amin. 

Phân tử rARN là thành phân chủ yếu của ribôxôm, nơi tổng hợp prôtêin. 
ADN —= ARN —= Prôtêin 

Các phân tử ARN thực chất là những phiên bản được đúc trên một mạch khuôn 
của gen trên phân tử ADN nhờ quá trình phiên mã. Sau khi thực hiện xong chức 
năng của mình, các phân tử mARN thường bị các enzim của các tế bào phân giải 
thành các nuclêôtit. Trong tế bào, rARN, tARN tương đối bên vững, mARN kém 
bẻn vững hơn. 


Ở một số loại virut, thông tin di truyền không được lưu giữ trên ADN mà trên ARN. 


ARN là axit ribônuelôic được cẩu tạo từ một chuỗi pôlinuelôôtit. 
Cö bồn loại đơn phân tham gia cẩu tạo nên ARN là A,U, Œ, X. 
Có ba loại ARN là mA RN, tA RN và rA RN, mỗi loại có cấu trúc 
và chức năng khác nhau trong quá trình truyền đạt và dịch thông 
tin đi truyền từ A DN sang prôiê¡n. 


âu hỏi và bài tập 


1. Trình bày cấu trúc phân tử tARN. 

%. Phân biệt cấu trúc và chức năng các loại ARN. 
3. So sánh ADN với ARN về cấu trúc và chức năng. 
4. Hình 11.2 là ARN loại gì ? 


“5àz 
12 THỰC HÀNH : 


THÍ NGHIỆM NHẬN BIẾT 
MỘT SỐ THÀNH PHÂN H0Á HỌC ỦA TẾ BÀ0 


I - MỤC TIÊU 
Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng : 
s Nhân biết một số thành phần khoáng của tế bào như : K, S, P... 
® _ Nhân biết một số chất hữu cơ của tế bào như cacbohidrat, lipit, prôtêin. 
se Biết cách làm một số thí nghiệm đơn giản. 


II - CHUẨN BỊ 


1. Nguyên liệu : 

Khoai lang, xà lách (hoặc đậu côve, cải bắp), sửa, dầu ăn, hồ tỉnh bột, lạc nhân, 
lòng trắng trứng, dứa tươi, gan lợn hoặc gan gà tươi, thịt lợn nạc. 
2. Dụng cụ và hoá chất : 


Ống nghiệm, đèn cồn, ống nhỏ giọt, cốc đong, thuốc thử Phêlinh, kali iôtdua, 
HCI, NaOH, CuSOx, giấy lọc, nước cất, Ả£NO;, BaCla, amôn - magiê, dung dịch 
axit picric bảo hoà, amôni ôxalat, cồn 709, nước lọc lạnh, nước rửa bát, chén, máy 
sinh tố, dao, thớt, vải màn hay lưới lọc, giấy lọc, que tre. 


III - CÁCH TIẾN HÀNH 

(Chú ý : mỗi nhóm học sinh chọn một số thí nghiệm đề làm rồi sau đó thảo luận 
kết quả với những nhóm khác). 

1. Xác dịnh các hợp chất hưu cơ có trong mö thực vật và động vật 

a) Nhận biết tinh bột 

Thuốc thứ đäc trưng đối với tinh bót là dung dịch iôt trong kali iôtđua (tao màu 
xanh tím). 

Thí nghiệm 1 : Giả 50 gam củ khoai lang trong cối sứ, hoà với 20ml nước cất 
rồi lọc lấy 5ml dịch cho vào ống nghiệm 1. Lấy 5ml nước hồ tinh bột cho vào ống 
nghiệm 2. Thêm vài giọt thuốc thử iôt vào cả 2 ống nghiệm, đồng thời nhỏ vài giọt 
thuốc thử iốt lên phần cặn trên giấy lọc, quan sát sự thay đổi màu và giải thích. 

Nhỏ thuốc thử Phêlinh vào ống nghiệm 2. Ghi màu sác dung dịch và kết luận. 


Thí nghiêm 2 : Đun 10ml dung dịch hồ tình bột với 10 giọt HCI trong 15 phút. 
Đề nguội, trung hoà bằng dung dịch NaOH (thử bằng giấy quỳ). Chia dung dịch làm 
hai phần bằng nhau vào hai ống nghiêm. Một ống nghiệm nhỏ thuốc thử iôt còn ống 
nghiệm kia nhỏ thuốc thử Phêlinh. Ghi nhận xét về sự đổi màu sác khác nhau. 

b) Nhận biết lipit 

Thí nghiệm 1 : Nhỏ vài giọt dâu ăn lên tờ giấy trắng, một lát sau quan sát thấy 
gì ? Nêu nhận xét và giải thích. 

Thí nghiệm 2 : Khi nghiên mảu mô (lạc nhân) trong một ít rượu để hoà tan đầu 
mỡ bất ki rồi lọc và đồ 2ml dịch chiết vào 2ml nước trong ống nghiệm ta thu được 
kết quả hình thành nhũ tương màu trắng sửa. Em hãy giải thích tại sao ? 

©) Nhận biết prôtêin 

Thí nghiệm : Lấy 3ml sữa hoặc 10ml dung dịch lòng trắng trứng (lấy lòng trắng. 
một quả trứng +0,5I nước + 3m] NaOH) cho vào ống nghiệm. Nhỏ vào vài giọt dung 
dịch CuSO¿ rói lác ống nghiệm. Quan sát hiện tượng xảy ra. 


2. Xác định sự có mặt một số nguyên tố khoáng trong tế bào 

Chuẩn bị dịch mảu : Lấy 10 gam thực vật (xà lách, đậu cô ve, cải bắp...) hoặc 
thịt lợn nạc cho vào cối sứ giả nhỏ với một ít nước cất, thêm 10 - 20ml nước cất 
rồi đun sôi khối chất thu được trong 10 - 1§ phút ; ép qua mảnh vải lụa (hoặc 
nhiều lớp vải màn). Lọc dịch thu được qua giấy lọc. Thêm nước cất để thể tích 
được 20ml. 


Lấy 5 ống nghiệm (đánh số từ I đến 5), cho vào môi ống nghiệm 4ml dịch đã 
chuẩn bị ở trên. Xếp 5 ống lên giá đựng ống nghiệm. 

Thêm vào ống nghiệm I vài giọt thuốc thử bạc nitrat. 

“Thêm vào ống nghiệm 2 vài giọt thuốc thử bari clorua. 

Thêm vào ống nghiệm 3 khoảng 4ml thuốc thử amôn - magiê. 

Thêm vào ống nghiệm 4 khoảng Iml dung dịch axit picric bảo hoà. 

“Thêm vào ống nghiệm Š vài giọt amôni ôxalat. 

Ghi kết quả ở 5 ống và nhận xét. 
3. Tách chiết ADN 

Đề tiến hành thí nghiệm tách chiết ADN từ các tế bào gan ta cần thực hiện các 
bước sau : 

Bước 1 : Nghiên vật mẫu 

Trước hết ta cân loại bỏ lớp màng bao bọc lấy gan rồi thái nhỏ gan cho vào cối 
nghiền hoặc cối xay sinh tố đề tách rời và phá vỡ tế bào gan. Nếu nghiền gan trong 
cối xay sinh tố thì khi nghiền cần cho vào cối một lượng nước lạnh gấp đôi lượng 
gan. Nếu nghiền bằng chày cối thì khi nghiền xong đổ thêm một lượng nước gấp đôi 
lượng gan rồi khuấy đều. 


la] 


Sau đó tiến hành lọc dịch nghiên qua giấy lọc hoặc vải màn hay lưới lọc, loại bỏ 
các phản xơ đề lấy địch lỏng. 

Bước 2 : Tách ADN ra khỏi tế bào và nhân tế bào 

Dùng kiềm (chất tẩy rửa) để phá vỡ màng tế bào và màng nhân nhằm giải 
phóng ADN ra khỏi tế bào. 

-__ Lãy một lượng dịch lọc cho vào ông nghiệm rồi cho thêm vào dịch nghiền tế bào 
một lượng chất tây rửa (nước rửa chén bát) với khối lượng bằng 1/6 khối lượng 
dịch nghiền tế bào. Sau đó khuấy nhẹ rồi đề yên trong vòng 1Š phút trên giá ống 
nghiệm. Chú ý, tránh khuấy mạnh làm xuất hiện bọt. 

-__ Chia hỏn hợp dịch nghiền tế bào đã được xử lí bằng chất tây rửa vào các ống 
nghiệm mỏi ống chứa khoảng 1/3 lượng hón hợp dịch nghiền. 

-_ Cho tiếp vào ống nghiệm một lượng nước cốt dứa bằng khoảng 1/6 hỏn hợp 
dịch nghiền tế bào đang chứa trong ống nghiệm và khuấy thật nhẹ nhằm loại 
bo hết các prôtêin ra khỏi ADN. (Nước cốt dưa được tách chiết bàng cách : dừa 
tươi được gọt sạch, thái nhỏ và nghiền nát bằng máy xay sinh tố hoặc bằng 
chày cối sứ, sau đó lọc lấy nước chiết bằng lưới lọc hoặc giấy lọc và cho vào 
ống nghiệm sạch). 

-__ Đề ống nghiệm trên giả trong thời gian từ 5 - 10 phút. 

Bước 3 : Kết tủa ADN trong dịch tế bào bằng côn : 

-__ Nghiêng ống nghiệm và rót cồn êtanol dọc theo thành ống nghiệm một cách cần 
thận sao cho cồn tạo thành một lớp nồi trên bề mặt hỏn hợp với một lượng bằng 
lượng dịch nghiền có trong ống nghiệm. 

-__ Đềống nghiệm trong giả khoảng 10 phút và quan sát lớp cồn trong ống nghiệm. 
Chúng ta có thể thấy các phân tử ADN kết tủa lơ lửng trong lớp côn dưới dạng 
các sợi trắng đục. 

Bước 4 : Tách ADN ra khỏi lớp côn : 

Dùng que tre đưa vào trong lớp cồn, khuấy nhẹ cho các phân tử ADN bám vào: 
que tre rồi vớt ra và quan sát. Chú ý các sợi ADN kết túa sẻ dê gây nên phải rất nhẹ 
nhàng mới vớt ADN ra khỏi ống nghiệm được. 


IV - THU HOẠCH 
1. Thí nghiệm xác định các hợp chất hữu cơ có trong mô thực vật và động vật 


Làm tường trình về kết quả các thí nghiệm theo mẫu sau : 


1. Tỉnh bột 


2. Lipit 


3. Prôtê¡n 


2. Xác định sự có mặt một số nguyên tố khoáng trong tế bào 


Quan sát hiện tượng xảy ra ở 5 ống nghiệm và hoàn thành bảng sau : 


E.. 


1. Dịch mẫu + bạc nitrat 


2. Dịch mẫu + bari olorua 


3. Dịch mẫu + amôn - magiê 


4. Dịch mẫu + axit picric 


5. Dịch mẫu + amôni ôxalat 


3. Tách chiết ADN 
Mô tả các bước thí nghiệm và giải thích tại sao phải làm như vậy ? 


sø-LÍ 


„ (ÍI TRÚ 0Ì TẾ ÀI 


I- KHÁI QUÁT VỀ TẾ BÀO 


Rôbớc Húc (Robert Hook) 
là người đầu tiên mô tả tế bào 
vào năm 1665, khi ông sử dụng 
kính hiền vi để quan sát lát 
mỏng của cây bấc. Vài năm sau, 
nha tự nhiên học ngươi Ha Lan 
Antôni Van Lơvenhuc (Antonie 
Van Leeuwenhoek) đã quan sát 
các tế bào sống đầu tiên. Năm 
1838, Matias Slâyđen (Mathias 
Schleiden) khi nghiên cứu các 
mô thực vật đã đưa ra học 
thuyết về tế bào : tất cả các cơ 
thể thực vật đều được cấu tạo từ 
tế bào. Năm 1839, Teóđo Soơvan 
(Theodor Schwarm) cũng cho 
rằng tất cả các cơ thể động vật 
được xây dựng từ tế bào. Hình 
đạng và kích thước của các loại 
tế bào khác nhau thì không 
giống nhau nhưng hầu hết các 
loại tế bào đều có kích thước rất 
nhỏ, (trừ một số ít trường hợp 
đặc biệt có thể có kích thước 
lớn). 


TẾ BÀ0 NHÂN SỮ 


Thành tế bào Màng sinh chất 


Tế bào chất 
Nhân 


Lục lạp 


9 Không bào 


Hình 13.1. Cấu tạo tế bào 
a) Tế bào vị khuẩn ; 
b) Tế bào động vật ; 
6) Tế bào thục vật. 


Tế bào rất đa dạng, nhưng dựa vào cấu trúc người ta chía chúng thành hai nhóm 

là tế bào nhàn sơ và tế bào nhân thực. 
Tất cả các tế bào đều có ba thành phản cấu trúc cơ bản : 

-_ Màng sinh chất bao quanh tế bào, có nhiều chức năng như : màng chắn, vận 
chuyền, thẩm thấu, thụ cảm... 

-__ Nhân hoặc vùng nhân chứa vật chất di truyền. 

-__ Trong mỗi tế bào đều có chất keo lỏng hoặc keo đặc gọi là tế bào chất. Thành 
phần của nó gồm có nước, các hợp chất vô cơ và hữu cơ... 

*_ Dựa vào hình 13.1, hãy hoàn thành bảng sau bằng cách điền dấu (+) nếu có hoặc điền 
dấu (—) nếu không có : 


Vỏ nhầy | Tăng sức bảo vệ tế bào. + = rễ 


Thành tế | Quy định hình dạng tế bào và có chức 
bào. năng bảo vệ tế bào. 


Màng Màng ngăn giữa bên trong vả bên ngoài 
sinh chất | tế bào, vận chuyển, thẩm thấu... 


Tế bào _ | Là nơi thực hiện cáo phản ứng chuyển 
chất hoá của tế bào. 


Nhân tế | Chứa thông tin di truyền, điều khiển mọi 
bào. hoạt động của tế bào. 


II - CẤU TẠO TẾ BÀO NHÂN SƠ (TẾ BÀO VI KHUẨN) 
So với tế bào nhân thực thì tế bào vi khuản nhỏ hơn và không có các loại bào 
quan bên trong như lưới nội chất, bộ máy Gôngi... 


IE1| 


*_ Dựa vào hình 13. 2 hãy mô tả cấu trúc chung của tế bào vi khuẩn. 


Hình 13.2. Sơ đồ cấu trúc tế bào vi khuẩn (E. col) 
1. Lông ; 2. Vỏ nhầy ; 3. Thành peptiđôglican ; 4. Màng sinh chất ; 
5. Ribóxôm ; 8. ADN trán dạng vòng ; 7. Roi. 


1. Thành tế bào, màng sinh chất, lông và roi 

Thành tế bào có chứa peptiđỏglican, bao bọc bên ngoài tế bào và giữ cho vi 
khuẩn có hình dạng ồn định. Dựa vào cấu tạo thành tế bào mà người ta chia vi khuẩn 
ra làm hai loại : Gram dương và Gram âm. Bên đưới lớp thành tế bào là một lớp 
màng sinh chất được cấu tạo từ lớp kép phôtpholipit và prôtêin. Một số loại vi 
khuẩn, bên ngoài thành tế bào còn có một lớp vỏ nhảy giúp vi khuẩn tăng sức tự vệ 
hay bám dính vào các bẻ mặt, gây bệnh... Ngoài ra, ở một số vi khuẩn còn có lông 
và roi. Lông có chức nắng như những thu thể tiếp nhân các virut. hoäc có thể giúp vi 
khuẩn trong quá trình tiếp hợp, một số vi khuẩn gây bệnh ở người thì lông giúp chúng 
bám được vào bề mặt tế bào người. Roi có chức năng giúp vi khuẩn di chuyền. 
2. Tế bào chất 

Tế bào chất là vùng nằm giữa màng sinh chất và vùng nhân. Tế bào chất gồm 
có hai thành phân chính : bào tương (một đang chất keo bán lỏng chứa nhiều hợp 
chất hữu cơ và vô cơ khác nhau) ; các ribôxôm và các hạt dự trữ. Ribôxôm là bào 
quan được cấu tạo từ prôtêin, rARN và không có màng bao bọc. Đây là nơi tổng 
hợp nên các loại prôtêin của tế bào. Ribôxôm của vi khuẩn có kích thước nhỏ hơn 
ribôxôm của tế bào nhân thực. 


Tế bào chất của vi khuẩn không có : hệ thống nội màng, các bào quan có màng 
bao bọc và khung tế bào. 
3. Vùng nhân 

Vi khuẩn không có màng nhân, nhưng đã có bộ máy di truyền. Đó là một phân 
tử ADN vòng, thường không kết hợp với prôtêin histon. Vì tế bào vi khuẩn chưa có 
màng nhân nên gọi là tế bào nhân sơ. Ngoài ra, ở một số vi khuẩn còn có ADN dạng 
vòng nhỏ khác được gọi là plasmit. 


Tế bào là đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên mọi cơ thể sống. Các tế 
bào có thể khác nhau về hình dạng, kích thước nhưng đêu có cấu 
trúc chung gôm ba phân : màng sinh chất — tế bào chất — nhân 
(hoặc vùng nhân). 

Tế bào nhân sơ (vi khuẩn) có cấu trúc rất đơn giản, có kích 
thước rất nhỏ, không có màng nhân, có ribôvôm và các hạt dịt 
trư. Vùng nhân của tế bào nhân sơ thường chỉ có một phân tử 
ADN vòng. 


âu hỏi và bài tập 


_ 


Trình bày khái quát về tế bào. 
Vẽ sơ đồ cấu trúc tế bào vi khuẩn và chú thích. 
3. Những nhận định nào dưới đây là đúng với tế bào vi khuẩn : 
a) Nhân được phân cách với phần còn lại bởi màng nhân 
b) Vật chất di truyền là ADN kết hợp với prôtêin histon 
c) Không có màng nhân 
d) Vật chất di truyền là ADN không kết hợp với prôtêin histon 
4. Chọn phương án đúng. Chức năng của thành tế bào vi khuẩn là : 
a) Tham gia vào quá trình phân bào 
b) Thực hiện quá trình hô hấp 
e) Giữ hình dạng tế bào ổn định 
d) Tham gia vào duy trì áp suất thẩm thấu 


'3⁄5à¿ 


1 ẳ, TẾ BÀ0 NHÂN THỰU 


A - Đặc điềm chung của tế bào nhân thực 

Tế bào động vật, thực vật, nấm... là tế bào nhân thực : có màng nhân, có các 
bào quan khác nhau mà mỏi bào quan có cấu trúc phù hợp với chức năng 
chuyên hoá của mình, tế bào chất được chia thành nhiều ô nhỏ nhờ hệ thống 
màng (hình 14.1). 


Thành xenlulôzơ 


Màng 
⁄ sinh chất 


Không bảo 


Hình 14.1. Các thành phần cấu trúc của tế bào động vật (A) và thực vật (B) 


* Quan sát hình 14.1, hãy liệt kê các cấu trúc cơ bản của tế bào động vật, tế bào thực 
vật và cho biết điểm giống và khác nhau giữa hai loại tế bào đó. 


B - Cấu trúc tế bào nhân thực 


I- NHÂN TẾ BÀO 


1. Cấu trúc 

Nhân tế bào dẻ nhìn thấy nhất trong tế bào nhân thực. Đa số tế bào có một nhân 
(cá biệt có tế bào không có nhân như tế bào hồng cảu ở người). Trong tế bào động 
vật, nhân thường được định vị ở vùng trung tâm còn ở tế bào thực vật có không bào 
phát triển thì nhân có thể phân bố ở vùng ngoại biên. Nhân tế bào phán lớn có hình 
báu dục hay hình câu với đường kính khoảng 5[Ìn. Phía ngoài nhân được bao bọc 
bởi màng kép (hai màng), mỏi màng có cấu trúc giống màng sinh chất, bên trong 
chưa khối sinh chất gọi la địch nhân, trong đö cö một vai nhân con (giau chất ARN) 
và các sợi chất nhiễm sắc. 

a) Màng nhân 


*_ Quan sát hình 14.2, hãy cho biết màng nhân có đặc điểm nào nổi bật ? 


Nhân con 


Lỗ nhân 


Màng nhân 


Lỗ nhân 


Màng trong 


Chất nhân Màng ngoài 


Hình 14.2. Cấu trúc của nhân và màng nhân 
Màng nhân gồm màng ngoài và màng trong, mỏi màng dày 6 - 9nm. Màng 
ngoài thường nối với lưới nội chất. Trên bề mặt màng nhân có rất nhiều lỗ nhân có 
đường kính từ 50 - 80nm. Lỗ nhân được gắn với nhiều phân tử prôtêin cho phép các 
phân tử nhất định đi vào hay đi ra khỏi nhân. 


IE| 


b) Chất nhiễm sắc 
Về thành phần hoá học thì chất nhiễm sắc chứa ADN, nhiều prótêin kiềm tính 
(histon). Các sợi chất nhiễm sắc qua quá trình xoắn tạo thành nhiềm sắc thể (NST). 
Số lượng NST trong mỏi tế bào nhân thực mang tính đặc trưng cho loài. Ví dụ : tế 
bào xôma ở người có 46 NST, ở ruồi giấm có 8 NST. ở đâu Hà Lan có 14 NST, 
ở cà chua có 24 NST... 
€) Nhân con 
Trong nhân có một hay vài thể hình cảu bắt màu đậm hơn so với phản còn lại 
của chất nhiễm sắc, đó là nhân con hay còn gọi là hạch nhân. Nhân con gồm chủ 
yếu là prôtêin (80% - 85%) và rARN. 


2. Chức năng 

Nhân tế bào là một trong những thành phản quan trọng bậc nhất của tế bão. 
Nhân tế bào là nơi lưu giữ thông tin di truyền, là trung tâm điều hành, định hướng 
và giảm sát mọi hoạt động trao đổi chãt trong quả trinh sinh trường, phát triển của 
tế bào. 


II - RIBÔXÔM 


Hạt lớn 


Hạt bé 


Hình 14.3. Cấu trúc của ibôxôm 
-__ Cấu trúc : Ribôxôm là bào quan nhỏ không có màng bao bọc. Ribôxôm có kích 
thược tư 15 - 25nm. Mỗi te bao co tư hang vạn đến hang trieu rIboxom. Thanh 
phản hoá học chủ yếu là rARN và prôtêin. Mỗi ribôxôm gồm một hạt lớn và một 
hat bé. 


-_ Chức năng : Ribôxôm là nơi tổng hợp prôtêin cho tế bào. 


III - KHUNG XƯƠNG TẾ BÀO 

Tế bào chất của tế bào nhân thực có hệ thống mạng sợi và ống prôtêin (vi ống, 
vi sợi, sợi trung gian) đan chéo nhau, gọi là khung xương nâng đỡ tế bào. Khung 
xương tế bào có tác dụng duy trì hình dạng và neo giữ các bào quan như : ti thể, 
ribôxôm, nhân vào các vị trí cõ định. 


Màng sinh chất 


=—=.avviF 
78 aw5 Y5 


Sợi trung gian 


Vi sợi 


Hình 14.4. Khung xương tế bào. 


Các vi ống có chức năng tạo nên bộ thoi vô sắc. Các vi ống và vi sợi cũng là 
thành phản cấu tạo nên roi của tế bào. Các sợi trung gian là thành phản bền nhất 
của khung xương tế bào, gồm một hệ thống các sợi prôtêin bền. 


IV - TRUNG THỂ 

Trung thể là nơi lắp ráp và tổ chức của các vi ống trong tế bào động vật. Mỗi 
trung thể gồm hai trung tử xếp thảng góc với nhau theo trục dọc. Trung tử là ống 
hình trụ, rồng, dài, có đường kinh khoảng 0,1 3n, øồm nhiều bộ ba vi ống xếp thanh 
VÒNG. 


Hình 14.5. Trung thể 


Trung tử có vai trò quan trọng, là bào quan hình thành nên thoi phân bào trong 
quá trình phân chia tế bào. 


Tế bào nhân thực có cấu trúc phức tạp - Nhân tế bào được bao 
bọc bởi hai lớp màng, chúa vật chất di truyễn là trung tâm điều 
khiển mọi hoạt động sống của tế bào. 


Ribôxôm được cấu tạo từ các phân từ rARN và prôtêi là nơi 
tổng hợp prôtêin. 

Khung xương tế bào là nơi neo giữ các bào quan và giữ cho tế 
bào động vật có hình dạng xác định. 

Trung thể là bào quan có ở tế bào động vật. Đây là bào quan 
hình thành nên thoi vô sắc trong quá trình phân chia tế bào. 


âu hỏi và bài tập 


Mô tả cấu trúc của nhân tế bào. 

Mô tả cấu trúc và chức năng của ribôxôm. 

Chức năng của khung xương tế bào là gì ? 

Chọn phương án đúng. Số lượng lớn các ribôxôm được quan sát thấy 
trong các tế bào chuyên hoá trong việc sản xuất : 

a) Lipit 

b) Pôlisaccarit 

6) Prôtê¡n 

d) Glucôzơ 

Chọn phương án đúng. Điều nào dưới đây là sai khi mô tả về trung thể : 
a) Trung thể là nơi lắp ráp và tổ chức của các vi ống trong tế bào động vật 
b) Là bào quan có trorig các tế bào nhân thực 

c) Gồm hai trung tử xếp thẳng góc với nhau 

d) Là ống hình trụ, rỗng, đường kính 0,13[n 

e) Là bào quan hình thành nên thoi vô sắc trong quá trình phân chia tế 
bào động vật 


“Xà 
1 TẾ BÀ0 NHÂN THỰC (tiếp theo) 


V - TI THỂ 


1. Cấu trúc 

Tỉ thể là bào quan ở tế bào nhân thực, thường có dạng hình cảu hoặc thể sợi 
ngắn. Hình dạng, số lượng, kích thước, vị trí sắp xếp của t¡ thể biến thiên tuỳ thuộc 
các điều kiện môi trường và trạng thái sinh lí của tế bào. Tỉ thể chứa nhiều prôtêin 
và lipit, ngoài ra còn chứa axit nuclêic (ADN vòng, ARN) và ribôxôm (giống với 
1ibôxởm của vi khuẩn). 


*_ Quan sát hình 15.1, hãy mô tả cấu trúc của ti thể ? 


Chấtnến mMào Màng Màng 
trong ngoài 


Hình 15.1. Cấu trúc của tỉ thể 
a) Ảnh chụp tỉ thể dưới kính hiển vì điện tủ 
b) 8ơ đồ cấu trúc ti thể 
Dưới kính hiển vi điện tử ta thấy t¡ thẻ có cấu trúc màng kép (hai màng bao bọc), 
màng ngoài trơn nhằn còn màng trong än sâu vào khoang t¡ thể, hướng vào phía 
trong chất nên tạo ra các mào. Tiên mào có nhiều loại enzim hô hấp. 


*_ So sánh diện tích bề mặt giữa màng ngoài và màng trong của ti thể, màng nào có diện 
tích lớn hơn ? Vì sao ? 


Số lượng ti thể ở các loại tế bào khác nhau thì không như nhau, có tế bào có thể 
có tới hàng nghìn ti thể. 
2. Chức năng 

Ti thể là nơi cung cấp năng lượng cho tế bào dưới dạng các phân tử ATP. Ngoài 
ra, tỉ thể còn tạo ra nhiều sản phẩm trung gian có vai trò quan trọng trong quá trình 
chuyền hoá vật chất. 


VI - LỤC LẠP 


1. Cấu trúc 

Lục lạp là một trong ba dạng lạp thề (vô sắc lạp, sắc lạp, lục lạp) chỉ có trong các 
tế bào có chức năng quang hợp ở thực vật. Lục lạp thường có hình bầu dục. Mỗi lục 
lạp được bao bọc bởi màng kép (hai màng), bên trong là khối cơ chất không màu — 
gọi là chất nền (strôma) và các hạt nhỏ (grana). Số lượng lục lạp trong mỗi tế bào 
khóng giống nhau, phụ thuộc vào điều kiện chiếu sáng của môi trường sống và loài. 


* _- Hãy quan sát một cây xanh và cho biết màu sắc của những lá nhận được nhiều ánh 
sáng có điểm nào khác với những lá nhận được ít ánh sáng ? Vì sao ? 
- Quan sát hình 15.2, hãy mô tả cấu trúc siêu hiển vi của lục lạp ? 


Hình 15.2. Sơ đồ cấu trúc siêu hiển vi của lục lạp 
A. Các tế bào lá ; B. Cấu trúc hiển vi của lục lạp 
1. Biểu bì trên ; 2. Biểu bì dưới ; 3. Màng ngoài ; 4. Màng trong ; 
5. Chất nền ; 6. Hạt (grana) 
7. Màng tilacôit ; 8. Xoang tia côi! 


Dưới kính hiển vi điện tử ta thấy mỗi hạt nhỏ có dang như một chồng tiền 
xu gồm các túi đẹp (gọi là tilacôit). Trên bẻ mát của màng tilacôit có hệ sắc tố 
(chất điệp lục và sắc tố vàng) và các hệ enzim sắp xếp một cách trật tự, tạo 
thanh vô số các đơn vị cơ sở dạng hạt hình cầu, kích thước từ 10 - 20nm gọi 
là đơn vị quang hợp. Trong lục lạp có chứa ADN và ribôxôm nên nó có khả 
năng tổng hợp prôtẻin cần thiết cho mình. 


2. Chức năng 
Lục lạp là nơi thực hiện chức năng quang hợp của tế bào thực vật. 


* Nêu những điểm giống và khác nhau giữa tỉ thể và lục lạp về cấu trúc và chức năng. 


Tì thể là bào quan ở tế bào nhân thực. Đây là bào quan được bao 
bọc bởi hai màng, bên trong chất nên có chứa A DN và các hạt 
rtbôxôm. Màng ngoài trơn nhận, mùng trong ăn sâu vào khoang 
tì thể tạo thành các mào. Chúc năng của tỉ thể là cung cấp năng 
lượng dưới dạng dễ sử dụng (ATP) cho mọi hoạt động của tế 
bào. 

Lục lạp là bào quan chỉ có trong các tế bào có chức năng quang 
hợp ở thực vật. Nó cũng được bao bọc bởi hai màng, bên trong 

chất nên có chứa ADN và các hạt ribôvôm. Các hạt grana được 

tạo ra bởi hệ thống màng tilacôit với các đơn vị quang hợp. Chức 

năng của lục lạp là quang hợp, tổng hợp nên các chất hữu cơ cần 

thiết cho cơ thể thực vật. 


Ếau hỏi và bài tập 

1. Vẽ và mô tả cấu trúc của ti thể. 

%. Tại sao nói tỉ thể được xem như là nhà máy điện (trạm năng lượng) của 
tế bào ? 

3. Trình bày cấu trúc của lục lạp phù hợp với chức năng của nó. 

%.. Chọn phương án đúng. Một nhà sinh học đã nghiền nát một mẫu mô thực 
vật sau đó đem li tâm để thu được một số bào quan. Các bào quan này 
hấp thu CO; và giải phóng O;. Các bào quan này có nhiều khả năng là : 
a) Lục lạp b) Ribôxôm c) Nhân đ) Ti thể 

5, Chọn phương án đúng. Số lượng tỉ thể và lục lạp trong tế bào được gia 
tăng như thế nào ? 

a) Chỉ bằng sinh tổng hợp mới 

b) Chỉ bằng cách phân chia 

c) Nhờ sự di truyền 

d) Sinh tổng hợp mới và phân chia 

e) Nhờ cách liên kết của các túi màng sinh chất 


°»¿ 


1 6 TẾ BÀ0 NHÂN THỰC (tiếp theo) 


VII - LƯỚI NỘI CHẤT 


* Quan sát hình 16. 1, hãy cho biết trong tế bào nhân thực có những loại lưới nội chất 
nào ? Vị trí của lưới nội chất trong tế bào ? 


Nhân 


chất hạt 
Trung thể 


Lưới nội chất 


Lizôxôm 
trơn 


Perôxixôm Màng sinh chất 


Hình 16.1. Tế bào động vật 


Lưới nội chất là một hệ thống màng bên trong tế bào nhân thực, tạo thành hệ 
thống các xoang đẹp và ống thông với nhau, ngăn cách với phần còn lại của tế bào 
chất. Lưới nội chất hạt (trên màng có nhiều ribôxôm gắn vào), có chức năng tổng 
hợp prôtêin để đưa ra ngoài tế bào và các prôtê¡n cấu tạo nên màng tế bào. Lưới 
nội chất trơn có rất nhiều loại enzim, thực hiện chức năng tổng hợp lipit, chuyền hoá 
đường, phân huỷ chất độc hại đối với tế bào. 

Perôxixôm được hình thành từ lưới nôi chất trơn, có chứa các enzim đác hiệu, 
tham gia vào quá trình chuyền hoá lipit hoäc khử độc cho tế bào. 


*_ Dựa vào các thông tin ở trên, hãy cho biết trong cơ thể người loại tế bào nào có lưới 
nội chất hạt phát triển, loại tế bào nào có lưới nội chất trơn phát triển ? 


VIII - BỘ MÁY GÔNGI VÀ LIZÔXÔM 


1. Bộ máy Gôngi 


Bộ máy Gông¡ gồm hệ thống túi màng đẹp xếp chồng lên nhau (nhưng tách biệt 
nhau) theo hình vòng cung. Chức năng của bộ máy Gôngi là gắn nhóm cacbohidrat 
vào prôtêin được tổng hợp ở lưới nội chất hạt ; tổng hợp một số hoocmôn, từ nó 
cũng tạo ra các túi có màng bao bọc (như túi tiết, lizôxôm). Bộ máy Gông¡ có chức 
nảng thu gom, bao gói, biến đổi và phân phối các sản phẩm đã được tổng hợp ở 
một vị trí này đến sử dụng ở một vị trí khác trong tế bào. Trong các tế bào thực 
vật, bộ máy Gôngi còn là nơi tổng hợp nên các phân tử pôlisaccarit cấu trúc nên 
thành tế bào. 


Bộ máy Gông¡ 
Lưới nội chất hạt 


Prôtêin tiết ra 
ngoài tế bào 


( sử dụng 
»› tế bào. 


Hình 16.2. Cấu trúc và chức năng của bộ máy Gôngï 
2. Lizôxôm 


Lizôxôm là một loại bào quan dạng túi có kích thước trung bình từ 0,25 - 0,6[n, 
có một mang bao bọc chứa nhiều enzim thuy phân làm nhiệm vụ tiêu hoá nội bào. 
Các enzim này phân cắt nhanh chóng các đại phân từ như prôtêin, axit nuclêic, 
cacbohidrat, lipit. Lizôxôm tham gia vào quá trình phân huy các tê bào già, các tê bào 
bị tồn thương cũng như các bào quan đã hết thời hạn sử dụng. Lizôxôm được hình 
thành từ bộ máy Gôngi theo cách giống như túi tiết nhưng không bài xuất ra ngoài. 


w» Điều gì sẽ xảy ra nếu vì lí do nào đó mà lizôxôm của tế bào bị vỡ ra ? 
IX - KHÔNG BÀO 


Là bào quan dê nhận thấy trong tế bào thực vật. Khi tế bào thực vật còn non thì 
có nhiều không bào nhỏ. Ở tế bào thực vật trưởng thành các không bào nhỏ có thể 
sáp nhập với nhau tạo ra một không bào lớn. Mỗi không bào ở tế bào thực vật được 
bao bọc bởi một lớp màng, bên trong là dịch không bào chứa các chất hữu cơ và 
các ion khoáng tạo nên áp suất thầm thấu của tế bào. Một số tế bào cánh hoa của 


E1 


thực vật có không bào chứa các sắc tố làm nhiệm vụ thu hút côn trùng đến thụ phấn. 
Một số không bào lại chứa các chất phế thải, thâm chí rất độc đối với các loài ăn 
thực vật. Một số loài thực vật lại có không bào đề dự trữ chất dinh dường. Một số 
tế bao động vật có không bào bé, các nguyên sinh động vật thì có không bào tiêu 
hoá phát triển. Không bào được tạo ra từ hệ thống lưới nội chất và bộ máy Gông¡. 


Lưới nội chất trong tế bào nhân thực tạo nên các xoang ngăn 
cách với phần còn lại của tế bào chất, sản xuất ra các sản phẩm 
nhất định đưa tới những nơi cân thiết trong tế bào hay xuất bào. 
Perôxixôm dược hình thành từ lưới nội chất trơn, có chức năng 
chuyển hoá lipit hoặc khử độc cho tế bào. 


Bộ máy Gôngi là nơi thu nhận một số chất như prôfê¡n, lipit và 
đường rồi lắp ráp thành sản phẩm cuối cùng, sau đó đóng gói và 
gửi đến nơi cần thiết trong tế bào hay để xuất bào. 

Lizôxôm là một loại tứi màng có nhiều enzim thuỷ phân có chức 
năng phân huỷ các bào quan già hay các tế bào bị tổn thương 
không còn khả năng phục hồi cũng như kết hợp với không bào 
tiêu hoá để phân huỳ thức ăn. 

Không bào là bào quan được bao bọc bởi một lớp màng có các 
chc năng : chứa các chất dự trữ, bảo vệ, chứa các sắc tố... 


âu hỏi và bài tập 


1. 


3. 


Lập bảng mô tả đặc điểm cấu trúc và chức năng của các bào quan : 


Hình dạng tế bào là ổn định hay thay đổi ? Trong cơ thể người có loại tế 
bào nào có khả năng thay đổi hình dạng mà vẫn hoạt động bình thường ? 
Chọn phương án đúng. Điều nào dưới đây không phải là chức năng của 
bộ máy Gông¡ ? 

a) Gắn thêm đường vào prôtêin 

b) Tổng hợp lipit 

c) Bao gói các sản phẩm tiết 

d) Tạo ra glicôlipit 

e) Tổng hợp pôlisacarit từ các đường đơn 


°»¿ 


17 


X - MÀNG SINH CHẤT 


TẾ BÀ0 NHÂN THỰP (tiếp theo) 


Khung xương tế bào Phôfphplipit 


xuyên màng PrôtðIn bảm mảng. 


Hình 17.1. Cấu trúc màng sinh chất 


w»' Dựa vào hình 17.1, hãy cho biết màng sinh chất được cấu tạo từ những thành phần 
nào ? 


Năm 1972, hai nhà khoa học là Singơ (Singer) và Nicônsơn (Nicolson) đã đưa 
ra mô hình cấu trúc màng sinh chất gọi là mô hình khảm — động. Theo mô hình này, 
màng sinh chất có lớp kép phôtpholipit dày khoảng 9nm bao bọc tế bào và có nhiều 
loại prôtêin khảm — động trong lớp kép phôtpholipit. Liên kết với các phân tử 
prôtêin và lipit còn có các phân tử cacbohidrat. Ngoài ra, màng sinh chất ở tế bào 
động vật còn có thêm nhiều phân tử côlestêrôn có tác dụng tảng cường sự ồn định 
của màng. 


2S] 


Màng sinh chất là ranh giới bên ngoài và là bộ phân chọn lọc các chất từ môi 
trường đi vào tế bào và ngược lại. Màng sinh chất đảm nhận nhiều chức năng quan 
trọng của tế bào như : vận chuyển các chất, tiếp nhận và truyền thông tin từ bên 
ngoài vào trong tế bao, là nơi định vị của nhiều loại enzim, các prôtêin màng làm 
nhiệm vụ ghép nối các tế bào trong một mô... 

Màng sinh chất có các "dấu chuẩn" là glicôprôtêin đặc trưng cho từng loại tế 
bào. Nhờ vây, các tế bào của cùng một cơ thể có thể nhân biết ra nhau và nhân biết 
được các tế bao lạ của cơ thể khác. 


XI - CÁC CẤU TRÚC BÊN NGOÀI MÀNG SINH CHẤT 


1. Thành tế bào 

Tế bào thực vât còn có thành xenlulôzơ bao bọc ngoài cùng, có tác dụng bảo vệ 
tế bào, đồng thời xác định hình dạng, kích thước của tế bào. Trên thành tế bào thực 
¡ sinh chất đảm hảo cho các tế bào phép nối và có thể liên lạc với nhan 
một cách để đàng. Phản lớn tế bào nấm có thành kitin vững chắc. 


'*. Thành tế bào thực vật và thành tế bào vi khuẩn khác nhau như thế nào ? 


Nhân con 
Nhân Gầu 


sinh chất 


Lưới nội 
chất hạt 


Lưới nội 
chất trơn 


Lục lạp 


Màng sinh chất Thành tố bảo 


Hình 17.2. Tế bào thực vật 


2. Chất nền ngoại bào 

Bên ngoài màng sinh chất của tế bào người cũng như tế bào động vật còn có cấu 
trúc được gọi là chất nền ngoại bào. Chất nền ngoại bào được cấu tạo chủ yếu từ 
các loại sợi glicôprôtêin (prôtêin liên kết với cacbohidrat) kết hợp với các chất vô 
cơ và hữu cơ khác nhau (hình 17.1). Chất nền ngoại bào giúp các tế bào liên kết 
với nhau tạo nên các mô nhất định và giúp tế bào thu nhân thông tin. 


Màng sinh chất là ranh giới bên ngoài và là rào chắn chọn lọc 
của tế bào. Màng sinh chất là màng khảm — động được cấu tạo 
từ hai thành phân chính là phôtpholipit và prôtêin. Các phân từ 
lipit và prôtêm có thể di chuyển trong phạm vì nhất định bên 
trong màng. Có nhiều loại prôtên màng khác nhau, môi loại 
thực hiện một chức năng khác nhau (vận chuyển các chất, tiếp 


nhận và truyền thông tin, enzim 


Ở tế bào thực vật và tế bào nãm, bên ngoài màng sinh chất còn 
có thành tế bào, có tác dụng bảo vệ tế bào đông thời xác định 
hình dạng, kích thước tế bào. Chất nên ngoại bào giúp các tế 
bào liên kết với nhau tạo nên các mô. 


Ế âu hỏi và bài tập 


A*, 


Vẽ sơ đồ cấu trúc màng sinh chất và cho biết chức năng của những 
thành phần tham gia cấu trúc màng. 

Hãy cho biết trong tế bào nhân thực những bộ phận nào có cấu trúc 
màng đơn, màng kép. 

Chọn phương án đúng. Màng sinh chất có cấu tạo : 

a) Gồm hai lớp, phía trên có các lỗ nhỏ 

b) Gồm ba lớp : hai lớp prôtêin và lớp lipit ở giữa 

c) Cấu tạo chính là lớp kép phôtpholipit được xen kẽ bởi những phân tử 
prôtêin, ngoài ra còn một lượng nhỏ pôlisaccarit 

d) Các phân tử lipit xen kẽ đều đặn với các phân tử prôtêin 

Chọn phương án đúng. Các lỗ nhỏ trên màng sinh chất : 

a) Được hình thành trong các phân tử prôtêin nằm xuyên suốt chiều dày 
của chúng 

b) Do sự tiếp giáp của hai lớp màng sinh chất 

c) Là các lỗ nhỏ hình thành trong các phân tử lipit 

d) Là nơi duy nhất xảy ra quá trình trao đổi chất của tế bào 


'⁄à¿ 


18 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT 0UA MÀNG SINH PHẤT 


Màng sinh chất có chức năng kiểm soát sự vận chuyền các chất và trao đổi thông tin 
giữa tế bào và môi trường. Các chất cũng như các phần tử có thể vận chuyền qua màng 
vẻ cả hai phía theo 3 phương thức : thụ động, chủ động (tích cực), xuất nhập bào. 


I- VẬN CHUYỂN THỤ ĐỘNG 

Các chất hoà tan trong nước sẽ được vận chuyền qua màng theo građien nồng 
độ (từ nơi nồng độ cao đến nơi nồng độ thấp - cơ chế khuếch tán). Nước thấm qua 
màng theo građien áp suất thẩm thấu (từ nơi có thế nước cao đến nơi có thế nước 
thấp - theo dốc nồng độ) được gọi là sự thẩm thấu. 

Các chất tan có được khuếch tán qua màng vào bên trong tế bào hay không còn 
tuỳ thuộc vào sự chênh lệch về nồng độ của các chất tan giữa môi trường bên trong 
và bên ngoài tế bào. Nếu môi trường bên ngoài của một tế bào có nồng độ của các 
chất tan lớn hơn nồng độ của các chất tan có trong tế bào thì môi trường đó được 
gọi là môi trường ưu trương so với môi trường bên trong tế bào đó. Khi ấy chất tan 
có thể di chuyển từ môi trường bên ngoài vào môi trường bên trong tế bào một cách 
để dàng. Nếu môi trường bên ngoài của môi tế bào có nồng đỏ chất tan bằng nồng 
độ chất tan có trong tế bào đó thì môi trường như vậy được gọi là đảng trương so 
với môi trường bên trong tế bào. Khi môi trường bên ngoài có nồng độ các chất tan 
thấp hơn so với nồng độ các chất tan có trong tế bào thì môi trường đó được gọi là 
môi trường nhược trương so với môi trường bên trong tế bào. Trong trường hợp 
này, các chất tan bên ngoài tế bào không thề khuếch tán vào bên trong tế bào được. 

Những chất trao đồi giữa tế bào và môi trường thường hoà tan trong đung mồi (nước). 


1. Thí nghiệm 


a) Hiện tượng khuếch tán 


1. Tỉnh thể đồng sunphat 
2. Tinh thể KI 

3. Nước cất 

4. Màng thấm 


" b) Hiện tượng thầm thấu 
1. Dung dịch đường 11% 
2. Phân tủ đường 

3. Dung dịch dường 5% 

4. Phân tử nước tự do 

5. Màng thấm chọn lọc 


6, 7. Mục nước giữa nhánh A và nhánh B 


Hình 18.1. Thí nghiệm về hiện tượng khuếch tán (a) và hiện tượng thẩm thấu (b) 


*_ Hãy mô tả thí nghiệm. Từ kết quả thí nghiệm hãy nêu nhận xét về màu nước trong hai 
cốc ở thí nghiệm (a) và mực nước giữa nhánh A và nhánh B trong thí nghiệm (b) thay 
đổi như thế nào ? Em hãy nêu giả thiết để giải thích kết quả thí nghiệm. 


Sự vận chuyền thụ động các chất qua màng tế bào (màng sinh chất) củng tuân 
theo quy luật khuếch tán như trên. Có hai con đường khuếch tán qua màng sinh 
chất là : 

-_ Sự khuếch tán qua lớp kép phôtpholipit : các phân tử có kích thước nhỏ, không 
phân cực hay các phân tử tan trong lipit. 
-_ Sự khuếch tán qua kênh prôtêin mang tính chọn lọc (ví dụ prôtêin). 


2. Kết luận 

Sự khuếch tán là phương thức vân chuyền thụ động các chất qua màng sinh chất 
(ví dụ như O›, COa, HạO...) 

Khuếch tán có thể xảy ra trực tiếp qua lớp kép phôtpholipit (chất hoà tan trong 
mỡ đề đi qua màng), mặt khác có một số prôtêin màng đóng vai trò là các "kênh” 
cho các chất đi qua. Sự khuếch tán hoàn toàn dựa vào sự chênh lệch về nồng độ các 
chất giữa trong và ngoài màng. Tốc độ khuếch tán tỉ lệ thuân với điện tích khuếch 
tán và luôn là quá trình thụ động, không đòi hỏi phải tiêu hao năng lượng. Sự khuếch 
tán của các phân tử nước qua màng gọi là sự thảm thấu. 


II - VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG (SỰ VẬN CHUYỂN TÍCH CỤC) 
1. Hiện tượng 


-__ Ở một loài tảo biển, nồng độ iôt trong tế bào tảo cao gấp 1000 lần nồng độ iôt 
trong nước biền, nhưng iôt vẫn được vận chuyển từ nước biển qua màng vào 
trong tế bào tảo. 

-__ Tai ống thân, tuy nồng độ glucôz0 trong nước tiểu thấp hơn trong máu (1.2g/1) 
nhưng glucØzơ trong nước tiều ván được thu hồi trở về máu. 


Dựa vào sơ đồ 18.2, hãy giải thích các hiện tượng nêu ở trên. 


[Z] 


Prhiêin _, 

màng 

Màng 'ADP ÀDP. ÀDP 
Prôtäln màng PrêtBln màn Phân từ cơ chất 


kết hp với eø chất tự được giải 
cần vận chuyển HH“ vàn tòng lý ho 


Hình 18.2. Cơ chế vận chuyển tích cực. 


2. Kết luận 

Vận chuyển chủ động là 
hình thức tế bào có thể chủ 
động vận chuyển các chất qua 
màng nhờ tiêu dùng năng 
lượng ATP. Tế bào hấp thụ 
nhiều phán tử ngược chiều 
građien nồng độ như : đường, 
axit amin đề bổ sung cho kho 
dự trữ nội bào. Một số ion 
như : Na*, K†, Ca?t, CI-, 
HPO/Z- cũng được tế bào 
bơm chủ động vào tế bào đề 
dự trừ. Tế bào cũng có thể 
loại bỏ những phần tử ngược 
chiều građien nồng độ. 


Vận chuyền chủ động cũng tham gia vào nhiều hoạt động chuyền hoá, ví dụ như 
hấp thụ và tiêu hoá thức ăn, bài tiết và dân truyền xung thán kinh. 


Vân chuyền chủ động cần phải có các kênh prôtêin màng. Mỗi loại prôtêin có 
thể vận chuyển một chất riêng hay một prôtêin có thề đóng thời vận chuyển cùng 


một lúc hai chất cùng chiều hoặc ngược chiều. 


pH”0”00200009 G0 


Xuất bào. 


Nhập bào 


Hình 18.3. Sơ đồ hiện tượng xuất, nhập bào 


III - XUẤT BÀO, NHẬP BÀO 

Đối với các phân tử lớn 
(các thể rắn hoặc lỏng) không 
lọt qua các lỗ màng được thì 
tế bào sử dụng hình thức xuất 
nhập bào đề chuyển tải chúng 
ra hoäc vào tế bào. Trong 
hiên tượng nhập bào (thực 
bào) thì các phần tử rắn (ví dụ 
vi khuản) hoặc lỏng (ví dụ 
giot thức ăn) khi tiếp xúc với 
màng thì màng sẽ biến đổi và 
tao nên bóng nhập bào bao 
lấy vi khuẩn (được gọi là sự 
thực bào) hoặc bao lấy giọt 
lỏng (được gọi là sự ẩm bào). 
Các bóng này sẽ được tế bào 
tiêu hoá trong lizöxôm. Trong 
hiện tượng xuất bào, tế bào 
bài xuất ra ngoài các chất 


E1 


hoäc phản tử bằng cách hình thành các bóng xuất bào (chứa các chất hoäc phần tử 
đó), các bóng này liên kết với màng, màng sẽ biến đồi và bài xuất các chất hoặc 
phần tử ra ngoài (hình 18.3). 


Như vậy, trong hiện tượng xuất, nhập bào đòi hỏi phải có sự biến đổi của màng 
và tiêu thu năng lượng. 


Màng sinh chất đóng vai trò quan trọng trong sự trao đổi chất 
giữa tế bào và môi trường ngoài. Màng để cho nhiều chất đi qua 
theo cả 2 hướng. 


Sự vận chuyển có thể là thự động không tiêu dùng năng lượng 
hoặc theo phương thúc chủ động - vận chuyển tích cực kèm theo 
tiêu dùng năng lượng ATP. 

Sự vận chuyển thụ động các chất qua màng tế bào tuân theo cơ 
chê khuếch tán. 

Sự vận chuyển chủ động cần có các kênh prôtêin trên màng và 
tiêu tốn năng lượng ATP để vận chuyển các chất qua màng 
ngược gradien nông độ. 

Sự vận chuyển còn phụ thuộc vào sự có mặt của các prôtêin 
màng, hoặc do sự thay đổi hình dạng của màng (xuất - nhập 
bào) nhờ tiêu dùng năng lượng. 


âu hỏi và bài tập 


1. Thế nào là vận chuyển thụ động, vận chuyển chủ động các chất qua 


màng sinh chất ? Phân biệt vận chuyển chủ động và vận chuyển thụ 
động. Cho ví dụ minh hoạ. 


%. Hình vẽ dưới đây cho thấy sự vận chuyển các chất qua màng. 


@® 3 ®) 


RÀN| NI AI ^ đ^^^ 
šš|ššŠ | šó šé  óõ 


- up 


Hãy cho biết 1, 2, 3 có thể là chất gì 2 
Nêu cơ chế vận chuyển chất đó qua màng. 


3. Điều kiện để xảy ra cơ chế vận chuyển thụ động và chủ động ? 

%*. Cho 3 tế bào cùng loại vào : nước cất (A), dung dịch KOH nhược trương 
(B), dung dịch Ca(OH)¿ nhược trương (C) cùng nồng độ với dung dịch 
KOH. Sau một thời gian cho cả 3 tế bào vào dung dịch saccarôzơ ưu 
trương. Hãy giải thích các hiện tượng xảy ra. 

5. Nồng độ các chất tan trong một tế bào hồng cầu khoảng 2%. Đường 
Saccarôzơ không thể đi qua màng, nhưng nước và urê thì qua được. 
Thẩm thấu sẽ làm cho tế bào hồng cầu co lại nhiều nhất khi ngập trong 
dung dịch nào sau đây : 

a) Dung dịch saccarôzơ ưu trương 

b) Dung dịch saccarôzơ nhược trương 
c) Dung dịch urê ưu trương 

d) Dung dịch urê nhược trương 

e) Nước tinh khiết 


X77 


1 ä THỰC HÀNH : 


(IUAN SÁT TẾ BÀ0 DƯỚI KÍNH HIẾN VI 
THÍ N8HIỆM P0 VÀ PHÁN 0 NGUYÊN SINH 


I- MỤC TIÊU 
-__ Họe sinh có thể quan sát được các thành phần chính của tế bào. 
-___ Học sinh có thể làm thí nghiệm để quan sát hiện tượng co và phản co nguyên sinh. 
II - CHUẨN BỊ 

Quả dưa hấu (hoặc quả cà chua chín) ; củ hành tía hoặc lá thài lài tía ; dung 
dịch KNOs 1M (hoặc dung dịch muối ăn 8% hay saccarôzơ 50%), lười dao cạo, 
kim mũi mác, phiến kính, lá kính, đĩa kính, ống nhỏ giọt, giấy thấm, kính hiền vi, 
kẹp thí nghiệm, nước cất, 


III - CÁCH TIẾN HÀNH 


1. Quan sát và vẻ tế bào dưới kính hiến vi 


Dùng lưỡi dao cạo cắt một lát mỏng thịt quả dưa hấu hoặc cà chua. Đặt lát cắt 
lên phiến kính, dùng kim mũi mác ép lát cắt vỡ ra. Đây lá kính và đưa tiêu bản lên 


E1 


kính hiển vi. xem ở bội giác nhỏ và sau đó chuyển sang xem ở bội giác lớn. Vẽ sơ 
đồ hình dạng tế bào quan sát được. 
2. Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh 

Lấy một vảy hành màu tía hoặc lá thài lài tía, dùng kim mũi mác tước lấy một 
miếng biểu bì mặt ngoài. Dùng lưỡi dao cạo cắt một miếng nhỏ ở chỗ mỏng nhất và 
đặt lên phiến kính với một giọt nước cất. Đậy lá kính và đưa tiêu bản lên kính hiển 
vi, xem ở bội giác nhỏ và sau đó chuyển sang bội giác lớn. 


-_ Quan sát hiện tượng co nguyên sinh : Nhỏ một giọt KNOa EM ở một phía của lá 
kính, ở phía đối diện đặt miếng giấy thấm đề rút nước dân dân. Chú ý không 
làm đi động lá kính. Vài phút sau ta quan sát sẽ thấy hiện tượng co nguyên sinh. 

-_ Quan sát hiện tượng phản co nguyên sinh : Sau khi quan sát hiện tượng co 
nguyên sinh, nhỏ vài giọt nước ở một phía của lá kính, ở phía đối diện đặt miếng 
giấy thấm. Quan sát kính ta thấy tế bào dần trở lại trạng thái ban đầu. Đó là 
hiện tượng phản co nguyên sinh. 


IV - THU HOẠCH 

1. Giải thích thí nghiệm 

-_ Vẽ sơ đồ cấu trúc tế bào, 

-_ Dựa vào kiến thức đã học em hãy giải thích thí nghiệm. 
2. Kết luận 


Co và phản co nguyên sinh là những hiện tượng quan trọng. Dựa vào đó ta biết 
tế bào còn sống hay đã chết. 


'⁄à¿ 


2 0 THỰC HÀNU._ Ð - 
THÍ NGHIỆM SỰ THẤM THẤU 
VÀ TÍNH THẤM CÙỦA TẾ BÀ0 


I - MỤC TIÊU 
Học sinh có thể quan sát thấy hiện tượng thẩm thấu đề củng cố kiến thức đã học. 


II - CHUẨN BỊ 

-__ Cũ khoai lang (hoặc khoai tây, su hào, cà rốt,...) ; đĩa pêtri, đèn cồn, cốc thuỷ 
tinh chiu nhiệt, dao cắt, nước cất, dung dich đường đâm đắc. 

-__ Hạt ngô đã ủ một ngày ; phẩm nhuộm cacmin indigô 0,2% (hoặc xanh mêtilen) ; 
đèn cồn và điêm ; kính hiển vi ; kim mũi mác ; phiến kính và lá kính, đĩa kính, 
lười dao cạo. 


III - CÁCH TIẾN HÀNH 

Chú ý : Các thí nghiệm sau đều cần nhiều thời gian hơn một tiết học, vì vậy giáo 
viên phải hướng dân học sinh làm trước ở nhà rồi tổ chức thảo luân kết quả ở lớp. 
1. Thí nghiệm sự thẩm thấu 


Khoai lang cắt hình 
chỉ 


Đĩa pêtri 


Các củ khoai sống Nước cất Cũ khoai đã luộc 
Hình 20. Cách bố trí thí nghiệm sự thẩm thấu 


Gọt vỏ một củ khoai rồi cắt làm đôi, khoét bỏ phần ruột của mỏi nửa củ (A và B). 
Đặt hai cốc làm bằng củ khoai (A và B) vào hai đĩa pétri. 


| XÃ 


Lấy một củ khoai khác có kích thước tương tự (còn chưa gọt vỏ) đem đun trong 
nước sôi 5 phút. Gọt vỏ rồi cắt đôi củ khoai này. Khoét ruột một nửa củ (cốc C) rồi 
đất vào một đĩa pêtri khác. 

Rót nước cất vào các đĩa pêtri. Rót dung dịch đường đậm đặc vào các cốc B 
và € rồi đánh đấu mức dung dịch ban đầu bằng cách dùng ghim gắn vào thành của 
mỗi cốc khoai. Cốc A vẫn đề rồng, không chứa dịch. Đề yên các cốc làm bằng củ 
khoai trong 24 giờ sau đó quan sát những sự thay đồi trong khoang của các cốc 
(xem hinh 20). 


2. Thí nghiệm tính thấm của tế bào sống và chết 

Dùng kim mũi mác tách 10 phôi từ hạt ngô đã ủ 1 - 2 ngày. Lấy 5 phôi cho vào 
ống nghiệm, đun sôi cách thuỷ trong Š phút. Sau đó đem cả phôi chưa đun và phôi 
đã đun cách thuỷ ngảm vào phẩm nhuộm cacmin inđigô hay xanh métilen, khoảng 
2 giờ, sau đó rửa sạch phôi, dùng dao cạo cắt phôi thành các lát mỏng, đặt lát cắt 
lên phiến kính trong môt giot nước cất. đây lá kính rồi quan sát dưới kính hiển vi. 


IV - THU HOẠCH 


1. Trả lời các câu hỏi sau (đối với thí nghiệm 1) 

-__ Mức dung dịch đường trong cốc B thay đổi như thế nào ? 

-__ Mức dung dịch đường trong cốc C có thay đổi không ? 

-__ Trong cốc A có thấy một ít nước không ? 
Từ đó rút ra kết luân gì ? 

2. Giải thích thí nghiệm (đối với thí nghiệm 2) 

~__ Giải thích tại sao phải đun sôi cách thuỷ 5 phôi trong 5 phút ? 

~__ Quan sát dưới kính hiên vi các lát phôi không đun cách thuỷ với các lát phôi đun 
cách thuy thấy có gì khác nhau về màu sắc ? Tại sao có sự khác nhau đó ? 

-__ Từ thí nghiệm này ta có thể rút ra kết luận gì ? 


„Ì|H _ - 
UWIE Ill VT (AT 


\Ì II L0 TRJM TẾ BÀI 


°Xà¿ 


21 CHUYỂN H0Á NĂNG LƯỢNG 


I- KHÁI NIỆM VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG 
*_ Hãy kể tên một vài dạng năng lượng mà em đã biết ? 


Năng lượng là đai lượng đắc trưng cho khả năng sinh công. Có nhiều đang năng 
lượng khác nhau như : điện năng. quang năng, cơ năng, hoá năng, nhiệt năng... Dựa 
vào nguồn cung cấp năng lượng thiên nhiên ta có thể phân biệt năng lượng mát trời, 
năng lượng giö, năng lượng nước... 


*_ Quan sát hình 21. 1 để tìm hiểu sự khác nhau giữa hai trạng thái tồn tại của năng lượng 
là thế năng và động năng : 


“Thế năng là trạng 
thái tiếm ẩn của 
năng lượng (nước 
hay vật nặng ở một 
độ cao nhất định, 
năng lượng các liên 
kết hoá học trong 
các hợp chất hữu cơ, 
chênh lệch các điện 
tích ngược dấu ở hai bên. 
màng...). Khi gáp các điều kiện nhất định năng lượng tiềm ẩn chuyền sang trang thái 
động năng có liên quan đến các hình thức chuyền động của vât chất (các ion, phân 
tử, các vât thể lớn) và tao ra công tương ứng. Các dang năng lượng có thẻ chuyền 
hoá tương hỗ và cuối cùng thành dạng nhiệt năng. 


Hình 21.1. Hai trạng thái của năng lượng 


II - CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG 

Sự biến đồi năng lượng từ dạng này sang dạng khác cho các hoạt động sống gọi 
là chuyển hoá năng lượng. Ví dụ, quang hợp là sự chuyển hoá năng lượng ánh sáng. 
sang năng lượng hoá học chứa trong các chất hữu cơ ở thực vât, hô hấp nội bào là 
sự chuyền hoá năng lượng hoá học trong các liên kết của các chất hữu cơ đã được 
tế bào tổng hợp thành năng lượng trong các liên kết cao năng (ATP) đẻ sử dụng. 

Trong cơ thể sinh vật có nhiều quá trình đòi hỏi năng lượng thường xuyên như 
các phản ứng sinh tổng hợp các ch: sinh các tổ chức (phân bào, sinh sản), thực 
hiện công cơ học (chuyển động của chất nguyên sinh, của bào quan) hay công điện 
học như phát sinh và chuyển các thông tin dưới dang dòng điện sinh học. 

Dòng năng lượng sinh học là dòng nắng lượng trong tế bào, dòng năng lượng từ 
tế bào này sang tế bào khác hoặc từ cơ thể này sang cơ thẻ khác. Trong các hệ sống 
năng lượng được dự trữ trong các liên kết hoá học. 


III - ATP - ĐỒNG TIỀN NĂNG LƯỢNG CỦA TẾ BÀO 
Adênôzin triphôtphat (ATP) là tiền tệ 
nảng lượng của mọi tế bào, bởi ATP 
được dùng cho tất cả các quá trình cân 
năng lượng. Liên kết cao nãng 


* Quan sát hình 21.2, hãy mô tả cấu trúc 
của ATP. 
Phân tử đường ŠC (ribôzơ) được dùng 
làm bộ khung để gắn ađênin và ba nhóm 
phỏtphat tạo nên phân tử ATP (ađênôzin bổ TH 
triphôtphat). Chỉ có hai liên kết phôtphat 
ngoài cùng là liên kết cao năng, có đặc 
điểm là mang nhiều năng lượng. ATP 
truyền năng lượng cho các hợp chất khác thông qua chuyền nhóm phôtphat cuối 
cùng đề trở thành ADP (ađênôzin điphôtphat) rồi gản như ngay lập tức ADP lại 
được gắn thêm nhóm phôtphat để trở thành ATP 


.— 


Hình 21.2. Cấu trúc phân tủ ATP. 


ATTP có khả năng cung cấp đủ năng lượng cho tất cả mọi hoạt động của tế bào. 


* Dựa vào sơ đồ sau, em hãy nêu vai trò của ATP trong tế bào ? 


Hình 21.3. Sơ đồ minh hoạ vai trò giun) 
của ATP trong các hoạt động Dẫn truyền xung thần kinh 
sống của tế bào 'Vận chuyển cóc chốt (Hoạt tải) 
ADP +Pục ATP 
Chất hữu cơ. 
cổa tố bào + O¿ ©O; + HO 


Năng lượng là khả năng sinh công. Trong tế bào, năng lượng tôn 
tại tiêm ẩn trong các liên kết hoá học. 


Sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác cho các hoạt 
động sống gọi là chuyển hoá năng lượng. Dòng năng lượng trong 
thế giới sông được bắt đâu từ ánh sáng mặt trời truyền tới cây 
xanh và qua chuỗi thức ăn đi vào động vật nôi cuối cùng trở 
thành nhiệt năng phát tán vào môi trường. 

Nhờ khả năng đê dàng nhường năng lượng mà ATP trở thành 
chất hưu cơ cung cấp nàng lượng phổ biến trong tế bào (đông 
tiền năng lượng). 


Êàu hỏi và bài tập 


1. 
9. 
3. 


sœoseeooe°eeeSẲoeeo°eedeeeoeeoeeo°eoeeeeeeoeeở°sedeÓỎ 


Em có biết ? 


Năng lượng là gì ? Trong tế bào sống có những dạng năng lượng nào ? 
Tại sao nói ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào ? 

Chọn phương án đúng. ATP là một phân tử quan trọng trong trao đổi chất vì : 
a) Nó có các liên kết phôtphat cao năng 

b) Các liên kết phôtphat cao năng của nó rất dễ hình thành nhưng không 
dễ phá vỡ 

e) Nó dễ dàng thu được từ môi trường ngoài của cơ thể 

d) Nó vô cùng bền vững 


- Một tế bào hoạt động trao đổi chất mạnh cần tới 1 triệu phân tử ATP. 
trong một giây. Trong vòng 1 phút sau khi tổng hợp, phân tử ATP đã 
được sử dụng ngay. Khi ở trạng thái nghỉ ngơi, trung bình mỗi người 
trong một ngày đã sản sinh và phân huỷ tới 40 kg ATP. Người ta ước 
tính mỗi tế bào trong một giây tổng hợp và phân huỷ tới 10 triệu phân 
tử ATP. 

- Các cơ thể sống cũng giống như một cỗ máy, muốn hoạt động cần 
được cung cấp nắng lượng. Các động cơ mà con người tạo ra, ví dụ 
như động cơ xe máy, chỉ mới chuyền đổi được tối đa 25% năng lượng 
có trong nhiên liệu (xăng) thành dạng năng lượng hữu ích làm xe 
chạy, còn tới 75% năng lượng của nhiên liệu bị lãng phí dưới dạng 
nhiệt năng. Trong khi đó, các cơ thể sống lại chuyển đổi năng lượng 
hiệu quả hơn nhiều : khoảng 55% năng lượng hữu ích được tích luỹ 
trong các hợp chất giàu năng lượng, còn 45% năng lượng chuyển 
thành nhiệt năng. Bí mật của điều kì diệu này sẽ được các em dần 
dần phát hiện ra khi học tiếp những bài sau. 


'⁄à¿ 


2 ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM : 
TR0N6 QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT 


Sự chuyền hoá vật chất trong tế bào bao gồm tất cả các phản ứng sinh hoá điển 
ra trong tế bào của cơ thể sống. Đó là các phản ứng phân giải các chất sống đặc 
trưng của tế bao thanh các chất đơn giản đồng thơi giải phóng năng lượng và các 
phản ứng tổng hợp các chất sông đặc trưng của tế bào đồng thời tích lu năng 
lượng. Sau đây chúng ta sẽ lần lượt nghiên cứu các nội dung đó. 


I- ENZIM VÀ CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA ENZIM 


* Dựa vào kiến thức đã học trong chương trình Sinh học 8, hãy cho biết thế nào là chuyển 
hoá vật chất ? Sự chuyển hoá vật chất ở tế bào bao gồm những quá trình nào ? 

Hiện tượng cơ thể lấy một số chất từ môi trường kiến tạo nén sinh chất của mình 
và thải ra ngoài những chất cặn ba, được gọi là sự trao đổi chất. Quá trình trao đổi 
chất bao gồm nhiều khâu chuyền hoá trung gian. Mỗi chuyền hoá trung gian là một 
mắt xích của một trong hai quá trình cơ bản : đồng hoá và dị hoá. 

1. Cấu trúc của enzim 

Enzim là một chất xúc tác sinh học được tạo ra bởi cơ thể sống. Enzim có bản 
chất là prôtêin. Ngoài ra, một số enzim còn có thêm một phần tử hữu cơ nhỏ gọi là 
côenzim. Chất chịu tác dụng của enzim tương ứng gọi là cơ chất. Trong phân tử 
enzim có vùng cấu trúc không gian đặc biệt chuyên liên kết với cơ chất được gọi 
là trung tâm hoạt động. Cấu hình không gian này tương thích với cấu hình không 
gian của cơ chất, nhỡ vậy cơ chất liên kết tạm thời với enzim và bị biến đổi tạo 
sản phẩm. 

Các dạng tồn tại của enzim trong tế bào : Nhiều enzim hoà tan trong tế bào 
chất, một số enzim liên kết chát chẽ với những bào quan xác định của tế bào. 


2. Cơ chế tác động của enzim 


* Quan sát hình 69/281 Cơ chất S2 Cơ chất Sâ 


22. 1, hãy giải thích Re m.Á ¬w 
TNNGG 


cơ chế tác động của 


` mau 


ExanE E+81 Sảnphấm  ErzrmE 


Hình 22.1. Cơ chế tác động của enzim 


Enzim làm giảm năng lượng hoạt hoá của phản ứng sinh hoá bằng cách tao 
nhiều phản ứng trung gian. Ví dụ : hệ thống A +B => € +D có chất xúc tác 
X tham gia phản ứng thì các phản ứng có thể tiến hành theo các giai doạn sau : 
A +B+X-> ABX -> CDX -> C +]D+X. Thoạt đảu, enzim liên kết với cơ chất 
để tạo hợp chất trung gian (enzim - cơ chất). Cuối phản ứng, hợp chất đó sẻ phân 
giải để cho sản phầm của phản ứng và giải phóng enzim nguyên vẹn. Enzim được 
giải phóng lại có thể xúc tác phản ứng với cơ chất mới cùng loại. 


Chất phản ứng 


Hình 22.2. Đồ thị năng lượng hoạt hoá 
a) Không có enzim xúc tác ; b) Có enzim xúc tác 


3. Đặc tính của enzim 

Hoạt tính mạnh : Bình thường ở nhiệt độ cơ thể, trong 1 phút 1 phân tử enzim 
catalaza có thể phân huỷ được Š triệu phân tử cơ chất perôxi hiđrô (HạO2). 

Tính chuyên hoá cao : Urẻaza chỉ phân huỷ urẻ trong nước tiều, mà không tác 
dụng lên bất cứ chất nào khác. 


4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt tính của enzim 

Nhiệt độ : Tốc độ của phản ứng enzim chịu ảnh hưởng của nhiệt độ. Mỗi enzim 
có một nhiệt độ tối ưu (tai nhiệt độ này enzim có hoạt tính cao nhất). Ví dụ : đa 
Số các enzim ở tế bào của cơ thể người hoạt động tối ưu ở trong khoảng nhiệt độ 
35C - 40°C, nhưng enzim của vi khuẩn suối nước nóng lại hoạt động tốt nhất ở 
T0°C hoặc cao hơn. Khi chưa đạt đến nhiệt độ tối ưu của enzim thì sự gia tăng, 
nhiệt độ sẻ làm tăng tốc độ phản ứng enzim. Tuy nhiên, khi đã qua nhiệt độ tối 
ưu của enzim thì sự gia tăng nhiệt độ sẽ làm giảm tốc độ phản ứng và có thể enzim 
bị mất hoàn toàn hoạt tính. 


- 


Hoạt tính của enzim 
Hoạt tính của enzlim 


Hình 22. 3. Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt tính của enzim : 
A: Ảnh hưởng của nhiệt độ, B : Ảnh hưởng của pH 


Đọ pH : Môi enzim co pH tối ưu riêng. Đa số enZzim có pH tối ưu từ 6 đến 8. 
Có enzim hoạt động tối ưu trong môi trường axit như pepsin (enzim có trong đạ 
dày) hoạt động tối ưu ở pH =2. 

Nồng đô cơ chất : Với một lượng enzim xác định, nếu tăng dần lượng cơ chất 
trong dung dịch thì thoạt đầu hoạt tính của enzim tăng đản nhưng đến một lúc nào 
đó thì sự gia tăng vẻ nồng độ cơ chất cũng không làm tăng hoạt tính của enzim. Đó 
là vi tất cả các trung tâm hoạt động của enzim đã được bảo hoà bởi cơ chất. 

Nỏng độ enzim : Với một lượng cơ chất xác định, nồng độ enzim càng cao thì 
tốc độ phản ứng xảy ra càng nhanh. Tế bào có thể điều hoà tốc độ chuyền hoá vật 
chất bằng việc tăng giảm nồng độ enzim trong tế bào. 

Chất ức chế enzim : Một số chất hoá học có thể ức chế hoạt động của enzim nên 
tế bào khi cần ức chế enzim nào đó cũng có thể tao ra các chất ức chế đặc hiệu cho. 
enzim ấy. Một số chất độc hại từ môi trường như thuốc trừ sâu DDT là những chất 
ức chế một số enzim quan trọng của hệ thân kinh người và động vật. 


II - VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT 


Nhờ enzim mà các quả trình sinh hoa trong cơ thể sống xảy ra rất nhạy với 
tốc độ lớn trong điều kiện sinh lí binh thường. Khi có enzim xúc tác, tốc độ của 
một phản ứng có thể tăng hàng triệu lần. Nếu tế bào không có các enzim thì các 
hoạt động sống không thể duy trì được vì tốc độ của các phản ứng sinh hoá xảy 
ra quá châm. 

Tế bào có thể tự điều chính quá trình chuyển hoá vật chất để thích ứng với môi 
trường bằng cách điều chỉnh hoạt tính của các loại enzim. Một trong các cách điều 
chính hoạt tính của enzim khá hiệu quả và nhanh chóng là sử dụng các chất ức chế 
hoặc hoạt hoá enzim. Các chất ức chế đặc hiệu khi liên kết với enzim sẽ làm biến 
đổi cấu hình của enzim làm cho enzim không thẻ liên kết được với cơ chất. Ngược 
lại, các chất hoạt hoá khi liên kết với enzim sẽ làm tăng hoạt tính của enzim. 


76 
em 


Ức chế ngược là kiểu điều hoà trong đó sản phẩm của con đường chuyển hoá 
quay lại tác động như một chất ức chế, làm bất hoạt enzim xúc tác cho phản ứng ở 
đầu của con đường chuyền hoá. 

Khi một enzim nào đó trong tế bào không được tổng hợp hoặc bị bất hoạt thì 
không những sản phẩm không được tạo thành mà cơ chất của enzim đó cũng sẽ bị 
tích luỹ lại gây độc cho tế bào hoặc có thể được chuyền hoá theo con đường phụ 
thành các chất độc gây nên các triệu chứng bệnh lí. Các bệnh như vậy ở người được 
gọi là bệnh rối loạn chuyển hoá. 


Enszim là chất xúc tác sinh học có thành phần cơ bản là prôtôin. 
Vai trò của ensim là làm giảm năng lượng hoại hoá của các chất 
tham gia phản ứng, do đó làm tăng tốc độ của phản ứng. Môi 
enzim thường chỉ xúc tác cho một hay vài phản ứng. Hoạt tính 
của ensim có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như nhiệt độ, pH, 
nông độ cơ chất... 

Tế bào có thể thông qua việc điêu khiển sự tổng hợp các enzim 
hay ức chế hoặc hoạt hoá các enzun để điều hoà quá trình 
chuyển hoá vật chất trong tế bào. 


âu hỏi và bài tập 


1... Enzimlàgì ? Nêu vai trò của enzim trong chuyển hoá vật chất của tế bào. 

9%. Trình bày cơ chế tác dụng của enzim. Cho ví dụ minh hoạ. 

3. Cho ví dụ và giải thích ảnh hưởng của nhiệt độ và độ pH tới hoạt tính 
của enzim. 


Em có biết 1 


Ngày nay, người ta đã biết khoảng 3500 enzim khác nhau. Các đặc 
tính ưu việt của enzim đã dẫn đến hình thành ngành công nghệ enzim 
ở nhiều nước trên thế giới phục vụ cho nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc 
biệt là y học. Trong công nghệ sản xuất bột giặt, người 1a cũng cho 
thêm enzim vào để làm tăng hiệu quả tẩy sạch các vết bẩn. Enzim là 
prôtêin hình cầu hoà tan trong nước nên enzim vừa là chất xúc tác 
đồng thể vừa là chất xúc tác dị thể. Nhờ hình thể đặc hiệu, enzim có 
thể làm cho hai cơ chất nhóm lại với nhau theo một hướng chính xác 
hoặc bàng cách tác động lên các liên kết hoá học đặc biệt của cơ 
chất nên làm giảm được năng lượng hoạt hoá cần thiết để hình thành 
nên các liên kết mới. Vì vậy, phản ứng enzim xảy ra với tốc độ rất 
nhanh. Ví dụ để phân huỷ 1 phân tử perôxi hiđrô (HạO›) thành nước 
và ôxi, nếu xúc tác là 1 phân tử sắt thì phải mất 300 năm, nhưng nếu 
xúc tác là enzim catalaza thì chỉ cần 1 giây. 


S6à¿ 
23 Hũ HẤP TẾ BÀ0 


I- KHÁI NIỆM 

Hô hấp tế bào là quá trình chuyền hoá năng lượng diễn ra trong mọi tế bào 
sống. Trong quá trình này, các chất hữu cơ bị phân giải thành nhiều sản phẩm trung 
gian rồi cuối cùng đến CO và HO, đồng thời năng lượng tích luỷ trong các chất 
hữu cơ được giải phóng chuyển thành dạng năng lượng dẻ sử dụng cho mọi hoạt 
động của tế bào là ATP. 

Hồ hấp tế bào thực chất là một chuỗi các phản ứng ôxi hoá khử sinh học (chuôi 
phản ứng enzim). Thông qua chuỗi các phản ứng này, phân tử chất hữu cơ (chủ yếu 
là glucôzơ) được phân giải đắn dân và năng lượng của nó được lấy ra từng phần ở 
các giai đoạn khác nhau mà không giải phóng ổ ạt ngay một lúc (hình 23. Ï). 


Đường phân 
|Glucôzơ =>Axit 


BIIUVIC 


Hình 23.1. Sơ đồ ba giai đoạn của hô hấp tế bào. 


Phương trình tông quát của quá trình phân giải hoàn toàn một phân tử glucôzơ : 
C¿H¡2O¿ + 6O› —>= 6CO¿ + 6 HạO + năng lượng (ATP + nhiệt năng) 


II - CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA HÔ HẤP TẾ BÀO 


Quá trình hô hấp tế bào có thể được chia làm 3 giai đoạn : đường phân, chu trình 
Crep và chuỏi chuyền lectron hô hấp. 


1. Đường phân 

Đường phân là quá trình 
biến đổi phân tử glucôzơ xảy ra 
ở tế bào chất. Kết quả là từ l 
phân tử glucözơ tạo ra 2 phân 
tử axit piruvic (CaH¿Oa) và 2 
phân tử ATP (thực tế tao ra 4 
phân tử ATP nhưng đã dùng 2 
phân tử ATP đề hoạt hoá phân 
tử glueôzơ) cùng với 2 phân tử 
NADH (nicótinamit ađênin 
đinuclêôtit). 


w* Quan sát hình 23.2, hãy cho 
biết đường phân có những giai 
đoạn nào ? (Chú ý mô tả các 
giai đoạn được kí hiệu bằng 
các chữ cái a, b, c, d trên hình 
bằng các cụm từ cho trước : 
"cắt mạch cacbon", "hoạt hoá 
phân tử đường glucôzơ", "sản 
phẩm tạo thành"). 


2. Chu trình Crep 

AxXit piruvic trong tế bào 
chất được chuyên qua màng 
kép đề vào chất nền của ti th. 
Tại đây 2 phân tử axit piruvic 
bị ôxi hoá thành 2 axêtyl - 
côenzimA (C - € - CoA) giải 
phóng 2CO; và 2 _ NADH. 
Axetyl - côenzimA đi vào chu 
trình Crep. 


* Quan sát hình 23.3, hãy cho 
biết chu trình Crep có những 
giai đoạn nào ? 


Hình 23.2. Sơ đồ đường phân 


Xôlôglutarat 
S2 NADH NADE 


Hình 23.3. Chu trình Crep 


Mỗi vòng chu trình Crep, 1 phân tử axêtyl - cÔenzimA sẽ bị ôxi hoá hoàn toàn 
tạo ra 2 phân tử CO, 1 phân tử ATP, 1 phân tử EFADH; (Flavin ađênin đinuclêöfiL), 
3 phân từ NADH. 


Hồ hấp tế bào là quá trình chuyển năng lương của các nguyên 
liệu hữu cơ thành năng lượng ATP. Hô hấp tế bào bao gôm nhiễu 
phản ứng, nhờ đó, năng lượng của nguyên liệu hô hấp được giải 
phóng dân từng phân. 

Hồ hấp tế bào có thể được chia làm ba giai đoạn chính : đường 
phân, chu trình Crep và chuỗi chuyển êlectron hô hấp. Đường 
phân biến đổi I phân tử glueôsơ thành 2 phân từ axit piuvic, tạo 
ra ATP, NADH. 2 phân từ axit piruvie tiếp tục biển đổi theo chu 
trnh Crep tạo ra CO›, NADH và FADH;›... 


âu hỏi và bài tập 


1. 


3. 


Hô hấp tế bào là gì ? Có thể chia làm mấy giai đoạn chính, là những giai 

đoạn nào ? Mỗi giai đoạn của quá trình hô hấp nội bào diễn ra ở đâu ? 

Phân biệt đường phân với chu trình Crep về : vị trí xảy ra, nguyên liệu, 

sản phẩm tạo ra và năng lượng. 

Chọn phương án đúng. Tế bào không phân giải CO; vì : 

a) Liên kết đôi của nó quá bền vững 

b) Nguyên tử cacbon đã bị khử hoàn toàn 

c) Phần lớn năng lượng của điện tử có được đã được giải phóng khi CO; 
được hình thành 

d) Phân tử COa có quá ít nguyên tử 

e) OOa có ít điện tử liên kết hơn các hợp chất hữu cơ khác 


“Xà¿ 
21 HŨ HẤP TẾ BÀ0 (tiếp theo) 


3. Chuỗi chuyên êlectron hô hấp (hệ vận chuyến điện tử) 


Trong giai 
đoạn này điện tử 
(êlectron) sẽ được 
chuyến từ NADH 
và EADH; tới ôxi 
thông qua một 
chuỏi các phản ứng 
ôxi hoá khử kế tiếp 
nhau. Các thành 
phần của chuỗi hô 
hấp được định vị 
trên màng trong 
của ti thể (hình 
24.1). Đây là giai 
đoạn giải phóng ra 
nhiều ATP nhất. 


Hình 24.1. Các thành phần của chuỗi hô hấp 
được định vị trên màng trong của fï thể 


& Glucôzơ 


4. Sơ đồ tổng quát 


w* - Quan sát hình 242, hãy 
cho biết mối liên quan 
giữa đường phân, chu 
trình Crep và chuỗi 
chuyền êlectron hô hấp. 
Vị trí xây ra các quá trình 
đó trong tế bào ? 


- Điều gì sẽ xảy ra nếu 


như tế bào không được 
cung cấp ôxi ? 


Giai đoạn 1 


Gial đoạn 3 — Như 


Hình 24.2. Con đường phân giải 
glucôzơ trong tế bào 


III - QUÁ TRÌNH PHÂN GIẢI CÁC CHẤT KHÁC 
Có thể tóm tắt các quá trình phản giải các chất qua sơ đỏ sau : 


a,béo. glixêrol 


Cacbohidrat 
Đường 6€ - 6© 

†-ẤP 
Awt 


plruvic 


ADP +P. 
(  phôphonn hoá 
TP 


Hình 24.3. Sơ đồ tóm tắt quá trình phân giải các chất hữu cơ trong tế bào 


Hô hấp tế bào có ba giai đoạn chính : đường phân, chu trình 
Crep và chuỗi chuyên ôlectron hô hấp. Môi giai đoạn đêu giải 
phóng ATP nhưng ở giai đoạn chuỗi chuyên êlectron hô hấp là 
giải phóng ra nhiêu AT'P nhất (34A TP). 

Prôtêin phân giải thành axit amin rồi biến đổi thành avêtyl - CoA 
đi vào chu trình Crep. Lipit phân giải thành axit báo và gliyêrol rồi 
biến đổi thành avêtyl - CoA đi vào chủ trình Crep. 


âu hỏi và bài tập 


1. 


9. 


Phân biệt đường phân và chu trình Crep với chuỗi chuyền êlectron hô 
hấp về mặt năng lượng ATP. Em đã phát hiện ra "điều bí mật" trong mục 
"Em có biết" ở bài 21 chưa ? 

Giải thích tại sao tế bào cơ nếu co liên tục thì sẽ "mỏi" 
tục co được nữa ? 

Chọn phương án đúng. Trong quá trình phân giải glucôzơ, giai đoạn nào 
sau đây sản xuất ra hầu hết các phân tử ATP ? 

a) Chu trình Crep 

b) Chuỗi chuyền êlectron hô hấp 

c) Đường phân 


và không thể tiếp 


'3⁄5à¿ 
25 H0á TỮNG HỤP VÀ UANG TỔNG HỢP 


Trong các hình thức tự dưỡng của sinh vật có hình thức hoá tổng hợp và hình 
thức quang tổng hợp. Hoá tổng hợp là hình thức xuất hiện trước và quang tổng hợp 
là hình thức tiến hoá cao hơn. 

I- HOÁ TỔNG HỢP 
1. Khái niệm 

Khi xuất hiện các loại vi sinh vật hoá tự dưỡng đầu tiên, chúng đã đồng hoá CO+ 
nhờ năng lượng của các phản ứng ôxi hoá đề tổng hợp thành các chất hữu cơ khác 
nhau của cơ thể, Đó là con đường hoá tổng hợp. 

Phương trình tổng quát của hoá tổng hợp : 


Vi sinh vật 
A (chất vô cơ) + Oa làb 2200046 AO2 + năng lượng (Q) 


Vị sinh vật 
CO2 +RH¿ +Q ———> Chất hữu cơ 


(Trong đó : năng lượng do các phản ứng ôxi hoá khử tạo ra ; RHs là chất cho hiđrô). 
2. Các nhóm vi khuẩn hoá tổng hợp 

a) Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ các hợp chất chứa lưu huỳnh 

Đây là nhóm vi khuẩn có khả năng ôxi hoá HạS tạo ra năng lượng rồi sử dụng 
một phần nhỏ năng lượng đó đề tổng hợp chất hữu cơ : 

2H;S +O; —> 2H;O +25S+Q 
25 +2HzO +3O; ——> 2H;SO¿ +Q 
CO; +2H;S+(Q —> £ C;H¡zO¿ + HO +2S 

(Q là năng lượng do phản ứng ôxi hoá khử tạo ra). 
* Hãy xác định phương trình hoá tổng hợp của vi khuẩn lưu huỳnh. 

Hoạt động của nhóm vị khuẩn này đã góp phần làm sạch môi trường nước. 

b) Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ các hợp chất chứa nitơ 

Nhóm vi khuẩn tự dưỡng này đông nhất và gồm 2 nhóm nhỏ : 


-__ Các vi khuẩn nitrit hoá (như Nữrosomonas) : ôxi hoá NH+ thành axit nitrơ để 
lấy năng lượng 


E1 


2NHa + 3ÓO› ——> 2HNO› +2H2O +Q 
6% năng lượng giải phóng được dùng đề tổng hợp glucôzơ từ CO 
CO; +4H +Q —> £ C;H¡zO; + HạO 
- Các vi khuẩn nitrat hoá (như W/robacrer) : ðxi hoá HNO2 thành HNO+ 
2HNO¿ +O¿ ——> 2HNO¿ + Q 
7% năng lượng giải phóng được dùng đề tổng hợp glucôzơ từ CO; 
CÓ; +4H +Q —> œ CgH¡2O, + HạO 
Đây là nhóm vi khuẩn có vai trò to lớn trong tự nhiên : đảm bảo chu trình tuần 
hoàn vật chất trong tự nhiên. 
e) Nhóm vi khuẩn lấy năng lượng từ các hợp chất chứa sắt 
Vị khuẩn sắt lấy năng lượng từ phản ứng ôxi hoá sắt hoá trị 2 thành sắt hoá trị 3 : 
4FeCO¿ + O; + 6 HO —> 4Fe(OH)s + 4CO¿ + Q 
Một phán năng lượng được vi khuẩn sử dụng để tổng hợp chất hữu cơ. Nhờ hoạt 
động của nhóm vi khuẩn này mà Fe(OH)a kết tủa đản dân tạo ra các mỏ sắt. 
Ngoài ra, còn có nhóm vi khuẩn hidrô có khả năng ôxi hoá hiđrô phân từ (Hạ) 
và sử dụng một phần năng lượng được giải phóng để tổng hợp chất hữu cơ. 


II - QUANG TỔNG HỢP (QUANG HỢP) 
1. Khái niệm 


*' Nhắc lại khái niệm về quang hợp đã học ở lớp 6. Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp. 
Những yếu tố nào là điều kiện cần thiết cho quang hợp ? 
Quang hợp là quá trình tông hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ (CO; và HO) 
nhờ năng lượng ánh sáng do các sắc tố quang hợp hấp thu được chuyền hoá và tích 
luỹ ở dạng năng lượng hoá học tiềm tàng trong các hợp chất hữu cơ của tế bào. 


CO; + HO -Êt# > [CH;O]+ O; 
©Cacbohiđrat 
2. Sắc tố quang họp 
* Thế nào là sắc tố quang hợp ? Trong tự nhiên, lá cây có màu gì ? 
Trong thực vật và tảo thường có ba loại sắc tố : clorophyl (chất điệp lục), 
carôtenôit (sắc tố vàng, da cam hay tím đỏ) và phicôbilin ở thực vật bậc thấp. Vi 
khuẩn quang hợp chỉ có clorophyl. 


* Sắc tố quang hợp có vai trò gì trong quá trình quang hợp ? 


IM| 


Cây xanh quang hợp được là nhờ có các sắc tố quang hợp mà chủ yếu là clorophyl 
(chất điệp lục) chứa trong các lục lạp của tế bào. Vai trò của điệp lục là hấp thu quang 
nảng. Nhờ năng lượng đó mà các phản ứng quang hợp din ra. Chất diệp lục có khả 
năng hấp thu ảnh sáng có chọn lọc, có khả năng cảm quang và tham gia trực tiếp trong 
các phản ứng quang hoá. Các sắc tố phụ hấp thu được khoảng 10% - 20% tổng năng 
lượng do lá cây hãp thu được. Khi cường độ ánh sáng quá cao, các sắc tô phụ có tác 
dụng bảo vệ chất diệp lục khỏi bị phân huỷ. 

Thí nghiệm : Từ năm 1883 nhà khoa học người Đức, Ängghenman (Enghenman) 
đã thấy loại vi khuẩn hiểu khí Pseeudoimonas tập trung nhiều ở miền ánh sáng đỏ và 
xanh tím của quang phổ là vùng thoát nhiều ôxi lúc chiếu sáng qua lăng kính vào tảo 
Cladophora và tảo SpirogyHa. 


*» Từ thí nghiệm trên rút ra nhận xét gì ? 


Các nhóm vì khuẩn dinh dưỡng theo phương thức hoá tổng hợp 
có khả năng ôxi hoá khử các chất của môi trường để tạo ra năng 
lượng. Một phân năng lượng tạo ra được vì khuẩn sử dụng để 
khử CO; tạo ra các hợp chất hữu cơ cân thiết cho cơ thể. Nhờ 
hoạt động của các nhóm vi khuẩn hoá tổng hợp mà đảm bảo chủ 
trình tuân hoàn vật chất trong tự nhiên và nhiêu vai trò khác. 


Quang hợp là hình thức dinh dưỡng tự dưỡng đặc trưng cho thực 
vật và một số nhớm vì khuẩn nhờ có các sắc tố quang hợp. 


âu hỏi và bài tập 


1. Hoá tổng hợp là gì ? Viết phương trình tổng quát về hoá tổng hợp. 

#.. Điểm khác nhau trong con dường tổng hợp chất hữu cơ ở các nhóm vi 
khuẩn hoá tổng hợp là gì ? 

3... Quang hợp là gì ? Viết phương trình tổng quát của quang hợp. 

%4. Thế nào là sắc tố quang hợp ? Tại sao mỗi cơ thể quang hợp lại có nhiều 
loại sắc tố quang hợp khác nhau mà không phải chỉ có một loại duy nhất ? 


Sà¿ 
26 H0Á TổNG HP VÀ QUANG TổNG HỤP (tiếp theo) 


3. Cơ chế quang hợp 

a) Tính chất hai pha của quang hợp 

Thí nghiệm : Ríchtơ (Richter) đã dùng ánh sáng nhấp nháy với tản số nhất định 
thấy cây sử dụng năng lượng có hiệu quả hơn. Cùng với một số thí nghiệm khác, 
người ta đã chứng minh quang hợp có hai pha : pha sáng và pha tối. 

Sơ đồ 2 pha của quang hợp : 


Hình 26.1. Sơ đồ 2 pha của quang hợp 
b) Pha sáng của quang hợp (pha cần ánh sáng) 


*_ Hãy mô tả cấu trúc của lục lạp trong hình 15.2. 

Pha sáng xảy ra ở cấu trúc hạt (grana) của lục lạp, trong các túi dẹp (màng 
tilacôit). Trong pha sáng của quang hợp đã diễn ra các biến đồi quang lí (diệp lục 
hấp thu năng lượng của ánh sáng trở thành dạng kích động êlectron) và các biển đồi 
quang hoá, diệp lục ở trang thái kích động chuyền năng lượng cho các chất nhân để 
thực hiện ba quá trình quan trọng là quang phân li nước, hình thành chất có tính khử 
manh (NADPH ở thực vât hoäc NADH ở vi khuẩn quang hợp) và tổng hợp ATP 
(hình 26.2). 


Hình 26.2. Sơ đồ pha sáng của quang hợp 
(dl: diệp lục ; dl : diệp lục ở trạng thái kích động êlectron) 


*' Từ mô tả ở trên và quan sát hình 26.2, hãy chỉ ra các nguyên liệu và sản phẩm của 

pha sáng ? 

e) Pha tối của quang hợp 

Các phản ứng tối (không cản ánh sáng) được xúc tác bởi một chuỗi enzim 
có trong chất nền (strma) của lục lạp ở cây xanh và tảo hoặc trong tế bào của vi 
khuẩn quang hợp. Các cơ thể quang hợp sử dụng ATP và NADPH (hay NADH) do 
pha sáng tạo ra đề tổng hợp cacbohidrat từ khí CO› của khí quyền. 


*' Quan sát hình 28.3, hãy chỉ ra các chất tham gia và sản phẩm tạo thành trong pha tối 
của quá trình quang hợp ? 


©o0, (Ast phôiphoglixôrio) 
APG 
® 
cả 


AIPG (AndêhiL phôtphoglixêric) 


RipP. 
(Ribulôzơ 1,5 =8 J 


Glucôzg 


Hình 26.3. Sơ đồ tóm tắt chu trình Canvin 

Từ glucôzơ thông qua quá trình hô hấp sẽ tạo ra các axit hữu cơ, từ đó tổng hợp 
nên các hợp chất khác (prótêin, lipit...) 

Ngoài con đường tổng hợp chất hữu cơ như đã nêu trên, ở các thực vật vùng sa 
mạc hay vùng nhiệt đới còn có những con đường khác. Diễn biến của các con đường 
tổng hợp các chất hữu cơ trong pha tối phụ thuộc vào nhiều điều kiện môi trường. 
Con người có khả năng điều khiển một cách chủ động sự tạo thành các sản phẩm 
theo y muốn bằng nhiều cách khác nhau. 


III - MỐI LIÊN QUAN GIỮA HÔ HẤP VÀ QUANG HỢP 
*'_ Dụa vào kiến thức đã học em hãy hoàn thành bảng sau : 


Ấ BẰNG # ^^ Đặc điểm quá trình hô hấp và quá trình quang hợp. 


1. Phương trình tổng quát 
2. Nơi thực hiện 


3. Năng lượng 
4. Sắc tố 
GỀ sả 0 


87 
=— 


Quá trình quang hợp có thể chia làm hai pha : Pha sáng xảy ra 
tại các hạt (grana) của lục lạp và pha tối xảy ra trong chất nên 
(cơ chất) của lục lạp. Thông qua pha sáng, năng lượng ánh sáng 
được chuyển thành năng lượng A TP và NADPH cung cấp cho 
pha tối ; quá trình quang phân li nước trong pha sáng giải phóng 
ôxi. Trong pha tối, CO› bị khử thành các sản phẩm hữu cơ. 


âu hỏi và bài tập 


1. 


Nêu mối liên quan giữa hai pha của quang hợp. 


®*. Ôxi được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình nào ? Từ nơi được tạo. 


3. 


%. 


ra, ôxi phải đi qua mấy lớp màng để ra khỏi tế bào ? 

Mô tả pha tối của quang hợp. Tại sao gọi pha tối của quang hợp là chu 
trình cố định CO; ? 

Hãy lựa chọn và ghép các chữ cái ở đầu câu (a, b, c,...) ở cột B vào các 
số thứ tự của các câu cột A trong bảng sau đây sao cho hợp nghĩa : 

(chú ý số chữ cái nhiều hơn số thứ tự - nghĩa là có chữ cái không dùng đến) 


a)... cường độ quang hợp khác 


1. Pha sáng của quang hợp diễn ra ở 


nhau. 


2. Các sắc tố quang hợp có nhiệm vụ 


9. Ôxi được tạo ra trong quang hợp từi 


b)... tổng hợp glucôzơ. 


©)... túi dẹp (màng tilacôi\). 


4. Pha tối của quang hợp diễn ra ở 


d)... hấp thu năng lượng ánh sáng. 


5, Cùng một giống cây trồng ở những 
điều kiện khác nhau có thề có 


e)... quá trình quang phân li nước. 


ƒ)... quá trình cố định COa. 


9)... cơ chất của lục lạp (strôma). 


°⁄»¿ 


2 7 THỰC HÀNH : 


MỘT Số THÍ NGHIỆM VỀ ENZIM 


I - MỤC TIÊU 


Hẹc sinh làm được thí nghiệm về ảnh hướng của nhiệt độ, pH đối với enzim và 
thí nghiệm về tính đặc hiệu của enzim, trên cơ sở đó củng cố kiến thức về enzim. 


Rèn kĩ năng làm thí nghiệm, tư duy sáng tạo cho học sinh. 
II - CHUẨN BỊ 


1. Nguyên liệu và hoá chất 

-__ Dung dịch iôt 0,3%, axit HCI 5%, nước bọt pha loãng 2 - 3 lần. 

-__ Dung dịch saccaraza nấm men, dung dịch tỉnh bột 1%, saccarôzơ 4%, thuốc thử 
Lugol, thuốc thử Phêlinh, nước cất. 

2. Dụng cụ 
Ống nghiêm, đèn cồn, lọ đựng hoá chất, tủ ấm (nếu có). máy li tâm. giấy lọc. 


III - CÁCH TIẾN HÀNH 


1. Thi nghiệm về ảnh hưởng của nhiệt độ, pH đối vơi hoạt tính của amilaza 

Lấy 4 ống nghiệm, cho vào mỏi ống 2ml dung dịch tỉnh bột 1%. Đặt ống thứ 
nhất trong nồi cách thuỷ đang sôi, ống thứ hai vào tủ ấm ở 40°C (nếu không có tủ 
ấm thì để ống nghiệm trong cốc nước ở 40C), ống thứ ba đặt vào nước đá, ống thứ 
1ư nhỏ vào Iml dung dịch HCI 5%. Sau 5 phút, cho vào mỏi ống 1ml dung dịch 
amilaza (nước bọt pha loãng) rói để ở nhiệt độ phòng thí nghiệm trong 15 phút. 
Dùng dung dịch iôt 0,3% đề xác định mức độ thuỷ phân tỉnh bột ở 4 ống. Quan sát 
màu sắc của các ống nghiệm và giải thích. 


2. Thí nghiệm về tính đặc hiệu của enzim 

a) Chuẩn bị dung dịch saccaraza nấm men : cân Ig men bia nghiền với 10ml 
nước cất, đề 30 phút rồi li tam hoặc lọc bằng giấy lọc. 

b) Thí nghiệm : lấy 4 ống nghiệm, cho vào ống 1 và 2 mỗi ống Iml dung dịch 
tinh bột 1%, cho vào ống 3 và 4 mỗi ống Iml saccarôzơ 4%. Thêm vào ống 1 và 
ống 3 mỗi ống Iml nước bọt pha loãng 2 - 3 lần, thêm vào ống 2 và ống 4 mỗi ống 


a nấm men. Đặt cả 4 õng nghiệm vào tủ ấm 40°C (nếu không có 
tủ ấm thì để các ống nghiệm trong cốc nước ở 40C) trong 15 phút. Sau đó lấy ra, 
cho thêm vào ống l và 2 môi ống ba giọt thuốc thử Lugol, cho thêm vào ống 3 và 
4 mỏi ống Iml thuốc thử Phêlinh, đun trên đèn cồn đến khi sôi. Quan sát màu sắc 
các ống nghiệm và giải thích. 


IV - THU HOẠCH 
Hãy điền kết quả quan sát được vào bảng sau và giải thích. 


1. Thí nghiệm về ảnh hướng cúa nhiệt độ, pH đối với hoạt tính của amilaza 


Ống 1 Ống 2 Ống 3 Ống 4 


2. Thí nghiệm về tính đặc hiệu cúa enzim 
— Làm tương tự như trên. 


Ống 1 Ống2 Ống3 Ống 4 


¬ã 
\ — HỈNŸNJ 


Thực chất của sự phân bào là gì và điển ra theo những hình thức nào ? Những 
sự kiện gi diễn ra trong chu kì tế bào ? Phân bào có vai trò như thế nào đối với cơ 
thể và giá trị thực tiên của nó ra sao ? Đó là những vân đề cần được giải đáp trong 
chương này, 


N77 
28 CHU KÌ TẾ BÀ0 VÀ CÁC HÌNH THỨC PHÂN BÀ0 


I- SƠ LƯỢC VỀ CHU KÌ TẾ BÀO 


1. Khái niệm về chu kì tế bào 

Trình tự nhất định các sự kiện mà tế bào trải qua và lặp lại giữa các lần nguyên 
phân liên tiếp mang tính chất chu kì. Về thời gian, chu kì tế bào được xác định bằng. 
khoảng thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp, nghĩa là từ khi tế bào được hình 
thành ngay sau lần nguyên phản thứ nhất cho tới khi nó kết thúc lần nguyên phân 
thứ hai. 

Thời gian của chu kì tế bào tuỳ thuộc từng loại tế bào trong cơ thể và tuỳ thuộc 
từng loài. Ví dụ như chu kì của các tế bào ở giai đoạn sớm của phôi chỉ I5 - 20 phút, 
trong khi đó tế bào ruột cứ một ngày phân bào 2 lần, tế bào gan phân bào 2 lần trong 
một năm, còn tế bào thân kinh ở cơ thể người trưởng thành háu như không phân bào. 
“Thông thường, chu kì của đa số tế bào kéo đài trên 20 giờ. Khi các tế bào chuyền 
sang trạng thai phân hoá sớm (tế bào thần kinh, tế bào sợi cơ vân), chúng mất khả 
năng phân chia. Chu kì tế bào diễn ra qua các quá trình sinh trưởng, phân chia nhân, 


phân chia tế bào chất mà kết thúc là sự phân chia tế bào. Một chu kì tế bào có hai 
thời kì rõ rệt là kì trung gian (gian kì) và nguyên phân như hình 28.1 đã phác hoa. 


2. Kì trung gian 

Ki trung gian là thời kì sinh trưởng của tế bào bao gồm ba pha : Gị, S, Ga. 

Pha G¡ diễn ra sự gia tăng của tế bào chất, sự hình thành thêm các bào quan 
khác nhau, sự phân hoá vê câu trúc và chức năng của tế bào (tổng hợp các prôtê¡n) 
và chuẩn bị các tiền chất, các điều kiện cho sự tổng hợp ADN. Chính G¡ là thời kì 
sinh trưởng chủ yếu của tế bào. Pha G¡ có độ dài thời gian tuỳ thuộc vào chức năng 
sinh lí của tế bào. Thời gian của G¡ ở tế bào phôi rất ngắn, còn ở tế bào thần kinh 
kéo dài suốt đời sống cơ thể. Vào cuối pha G¡ có một thời điểm được gọi là điểm 
kiểm soát (điểm R). Nếu tế bào vượt qua điểm R mới tiếp tục đi vào pha S và diễn 
ra nguyên phân. Nếu không vượt qua điềm R, tế bào đi vào quá trình biệt hoá. 


CrômatiL 


Hình 28.1. Chu kì tế bào. 


Pha S tiếp ngay sau pha G¡ nếu tế bào vượt qua được điểm R. Những diễn biến 
cơ bản trong pha này là sự sao chép ADN và nhân đôi nhiễm sắc thể. Khi kết thúc 
pha §. nhiễm sắc thẻ từ thể đơn chuyển sang thể kép gồm hai sợi crômatit hay nhiễm. 
sắc tử chị em giống hệt nhau đính với nhau ở tâm động và chứa hai phân tử ADN 
giống nhau tạo ra hai bộ thông tin di truyền hoàn chỉnh đề truyền lại cho hai tế bào 
con sẻ được tạo ra qua nguyên phân. Ø pha S còn diễn ra sự nhân đôi trung tử, có 
vai trò đối với sự hình thành thoi phân bào sau này và các quá trình tổng hợp nhiều 
hợp chất cao phân tử, các hợp chất giàu năng lượng. 


I1] 


Pha Ga tiếp ngay sau pha S, tiếp tục tổng hợp prôtêin có vai trò đối với sự hình 
thành thoi phân bào. Nhiễm sắc thẻ ở pha này vẫn giữ nguyên trạng thái như ở cuối 
pha S. Sau pha Ga, tế bào diễn ra quá trình nguyên phân. 


II - CÁC HÌNH THÚC PHÂN BÀO 
Sự phân bào gồm các hình thức sau : 

-_ Phân đôi (phân bào trực tiếp) là hình ADN 
thức phân bào không có tơ hay không 
co thoi phân bào. 

-__ Gián phân là hình thức phân bào có tơ 
hay có thoi phân bào. Gián phân gồm 
có hai hình thức phân bảo là nguyên 

phân và giảm phân. 


III - PHẦN BAO Ở TẾ BAO NHÂN SƠ 
Phân đôi là hình thức phân bào ở tế 
bào nhân sơ. 


** Quan sát hình 28.2 và có những nhận xét 
gì về quá trình phân bào ở vi khuẩn ? 


Phân đôi là hình thức sinh sản vô tính 


ở vi khuẩn. còn còn 
Phân bào không tơ có thể diễn ra theo 


một số cách, trong đó phổ biến nhất là 
cách phân đôi (tao vách ngăn ở giữa chia 
tế bào mẹ thành hai tế bào con). 


Hình 28.2. Phân bào ở vi khuẩn 


IV - PHÂN BÀO Ở TẾ BÀO NHÂN THỰC 

Hai hình thức phân bào ở tế bào nhân thực là nguyên phân và giảm phân. Khi 
diên ra hai hình thức phân bào này, các nhiêm sắc thê được phân li đông đêu vê hai 
cực tế bào nhờ thoi phân bào. 


*_ Nêu điểm khác nhau cơ bản giữa nguyên phân và giảm phân. 

Nguyên phân là hình thức phân bào nguyên nhiểm, nghĩa là từ một tế bào mẹ 
qua nguyên phân cho hai tế bào con đều có bộ nhiễm sắc thể như ở tế bào mẹ. Giảm 
phân là hình thức phân bào giảm nhiễm, nghĩa là các tế bào con được tạo thành qua 
giảm phân đều mang bộ nhiềm sắc thể với số lượng đã giảm đi một nửa so với ở tế 
bào mẹ. 


E1 


Trình tự nhất định các sự kiện mà tế bào trải qua và lặp lại giữa 
các lân nguyên phân liên tiếp mang tính chất chu kì. Thời gian 
của chu kì tế bào tuỳ thuộc từng loại tế bào trong cơ thể và tuỳ 
thuộc từng loài. 


Một chu kì tế bào có hai giai đoạn rõ rệt là kì trung gian và 
nguyên phân. Kì trung gian gốm ba pha theo thứ tự là Œạ, Š và 
Gạ, trong đó pha G¡ là thời kì sinh trưởng chủ yếu của tế bào, 
còn ở pha Š điên ra sự nhân đôi của ADN và nhiễn sắc thể. 
Nguyên phân diễn ra ngay sau pha G. 

Phân bào ở tế bào nhân sơ diễn ra theo hình thức phân đôi. Phân 
bào ở tế bào nhân thực có thoi phân bào, gôm 2 hình thúc 
nguyên phân và giảm phân. 


âu hỏi và bài tập 


1. 


Nêu khái niệm về chu kì tế bào và những diễn biến cơ bản ở các pha của 
kì trung gian ? 

Trình bày diễn biến của sự phân bào ở tế bào nhân sơ. Nêu sự khác 
nhau cơ bản giữa phân bào ở sinh vật nhân sơ và nhân thực. 

Sự sinh trưởng của tế bào diễn ra chủ yếu ở pha hay kì nào ? 

a) Kì đầu 

b) Pha 8 

c) Kì giữa 

d) Pha Gạ 

e) Pha G¡ 

Sự nhân đôi của ADN và nhiễm sắc thể diễn ra ở pha hay kì nào ? 

a) Pha G;¡ 

b) Kì đầu 

c) Pha Gạ 

d) Pha S 


'»¿ 


29 NGUYÊN PHÂN 


I - QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN 

Khi tế bào ở kì trung gian (hình 29.1A), sự tái bản của ADN dân đến sự nhân 
đôi của nhiễm sắc thể được diễn ra ở trong nhân. Khi kết thúc kì này, tế bào tiến 
hành nguyên phân. Trong quá trình nguyên phân diễn ra sự phân chia nhân và phân 
chia tế bào chất. 


4. Sự phân chia nhân 


Sự phân chia nhân tế bào diễn ra qua 4 ki : kì đầu (Kì trước), kì giữa, kì sau và 
kì cuối (hình 29.1). Quá trình phân chia nhân có những diễn biến cơ bản sau đây : 


Khi bắt đầu nguyên phân. hai trung tử phân li về hai cực tế bào và cùng với sao 
phân bào (ở tế bao động vạt) bao gồm các sợi toả ra mọi hướng từ xung quanh trung 
tử là những bộ phân cơ bản của trung tâm phân bào. Các sợi cực được hình thành 
và kéo dài nối liền hai sao tạo thành thoi phân bào. Tế bào thực vật bậc cao không 
thấy trung tử nhưng nó vẫn có vùng đặc trách hình thành thoi phân bào. Thoi phân 
bào có vai trò quan trọng đối với sự vận động của nhiễm sắc thể trong quá trình 
phân bào và nó tan biến khi sự phân chia nhân kết thúc. 


Màng nhân và nhân con bị tiêu biến trong quá trình nguyên phân và chúng lại 
được tái hiện ở thời điểm cuối của sự phân chia nhân. 

Khi bước vào nguyên phân, các nhiễm sắc thể kép bắt đâu co ngắn, đóng xoắn, 
có hình thái rõ rệt và đính vào các sợi của thoi phân bào ở tâm động. Sau đó chúng 
tiếp tục co ngắn cho tới khi đóng xoắn cực đại và tập trung thành một hàng ở mặt 
phảng xích đạo của thoi phân bào. Tiếp theo, từng nhiềm sắc thể kép tách ở tâm 
động thành 2 nhiêm sắc thẻ đơn phân li về 2 cực nhờ sự co rút của sợi thoi phân 
bào. Khi đi chuyển tới 2 cực, sau khi hình thành 2 nhân con, các nhiềm sắc thể dân 
xoắn đài ra ở dạng mảnh dần thành sợi nhiễm sắc ở kì trung gian. 


kaáu 


@+ trung gian 


Sợi thoi 
phân bào. 


Màng nhân 


Crômatit 


@kc¿äi 


LD TL sau 


Hình 29.1. Chu kì nguyên phân 
(Sơ đồ minh hoạ và ảnh chụp dưới kính hiển vi quang học) 


*. Quan sát hình 29.1 và dựa vào những thông tin nêu trên, hãy điền nội dung thích hợp 
vào bảng 29. 


BẢNG Ê28 ^^ Những diễn biến cơ bản ở các kì trong nguyên phân. 


Kì cuối 


a) Tố bào động vật 


Vách ngăn 


b) Tế bào thực vật 


Hình 29.2. Sự phân chia tế bào chất 


Trong thực tế sự phân chia nhân và tế bào chất là hai quá trình liên tục đan 
xen nhau. 


w»_ Quan sát hình 29.1 và hình 29.2, hãy trả lời các câu hỏi sau đây : 
a) Sự phân chia tế bào chất diễn ra rõ nhất ở kì nào ? 
b) Điểm khác nhau cơ bản trong sự phân chia tế bào chất ở tế bào động vật và tế bào 
thực vật được thể hiện như thế nào ? 
c) Nguyên nhân của sự xuất hiện vách ngăn trong quá trình phân chia tế bào chất ở 
tế bào thực vật được giải thích như thế nào ? 


S7 


Khi quá trình nguyên phân kết thúc thì từ một tế bào mẹ (2n) cho ra hai tế bào 
con đều chứa bộ nhiễm sắc thể giống như ở tế bào mẹ. 


II - Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN PHÂN 

Nguyên phân là phương thức sinh sản của tế bào và ở những sinh vật đơn bào 
nhân thực. Cơ thể đa bào lớn lên nhờ quá trình nguyên phân. Nguyên phân là 
phương thức truyền đạt và ốn định bộ nhiêm sắc thể đặc trưng của loài qua các thế 
hệ tế bào trong quá trình phát sinh cá thê và qua các thế hệ cơ thẻ ở những loài sinh 
sản sinh dưỡng. Sinh trưởng của các mô, cơ quan trong cơ thể nhờ chủ yếu vào sự 
tăng số lượng tế bào qua nguyên phân. Nguyên phân tạo điều kiện cho sự thay thế 
các tế bào, tạo nên sự sinh trưởng và phát triển của cơ thể. 

Phương pháp giâm, chiết, ghép cành được tiến hành dựa trên cơ sở của quá trình 
nguyên phân. 

Hiểu được bản chất của nguyên phân, các nhà khoa học đã ứng dụng vào kĩ 
thuật nuôi cây mô. Việc nuôi cây trong ông nghiệm các mô và tê bào thực vật có 
hiệu quả lớn : nhân nhanh các giống tốt, nhân giống sạch virut, góp phán chọn, tạo 
dòng tế bào thực vật có khả năng chống sâu bệnh. Ki thuật này đã được dùng rộng 
rải trong công tác giống cây trồng. 


Trong quá trình nguyên phân diễn ra sự phân chia nhân và phân 
chia tế bào chất. Phân chia nhân diễn ra qua 4 kì : kì đâu, kì 
giữa, kì sau và kì cuối. Ở kì đâu, thoi phân bào được hình thành, 

các nhiễm sắc thể kép đóng xoắn, co ngăn và đính vào thoi phân 
bào ở tâm động. Đền kì giữa, màng nhân và nhân con đa biển 
mất, các nhiễm sắc thể kép co ngắn đóng xoăn cực đại tập trung 
thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. Tiêp 
đến kì sau, từng nhiễm sắc thể kép tách ở tâm động thành hai 
nhiễm sắc thể đơn phân li vê 2 cực tế bào. Kết thúc là kì cuối, 
thoi phân bào biển mất, màng nhân và nhân con lại tái hiện, 
nhiễm sắc thế có dạng sợi dài mảnh. 

Sư phân chia tế bào chất ở tế bào động vật được thực hiện bằng 
sự hình thành eo thắt, còn ở tế bào thực vật bằng sự hình thành 
vách ngăn. Kết thúc nguyên phân tạo ra hai tế bào con đêu chứa 
bộ nhiễm sắc thể giống như ở tế bào mẹ. 

Quá trình lớn lên của cơ thể và sự ổn định của bộ nhiễm sắc thể 
trong quá trình này là nhờ nguyên phân. Các phương pháp giâm, 
chiết, ghép cành, nuôi cấy mô và tế bào thực vật đêu dựa trên cơ 
Sở nguyên phân. 


âu hỏi và bài tập 


1. Trình bày những diễn biến cơ bản trong quá trình phân chia nhân. Thực 
chất của nguyên phân là gì ? 

9. Nêu sự khác nhau trong phân chia tế bào chất ở tế bào động vật và thực vật. 

3... Tại sao nói nguyên phân là phương thức phân bào quan trọng đối với cơ 
thể và có ý nghĩa thực tiễn lớn lao ? 

%. _ Quá trình nguyên phân diễn ra liên tiếp qua một số lần từ 1 hợp tử của 
người mang 46 nhiễm sắc thể đã tạo ra số tế bào mới với tổng số 368 
nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi, hãy xác định : 

a) Số tế bào mới được tạo thành nói trên. 
b) Số lần phân bào từ hợp tử. 


eẹ®eoeeeseseeeeeeeeeeeeoeoeeeeeoeoeoeoeb°eese 


Em có biết ? 


vì SAO TỪ MỘT TẾ BẢO CÓ THỂ 
PHÁT TRIỂN THÀNH MỘT CÂY ? 


Câu chuyện tưởng tượng về Tôn Ngộ Không nhổ một nắm lông hà hơi 
vào là biến thành đàn khi lại trở thành sự thật trong nuôi cấy tế bào 
thực vật. Các nhà khoa học có thể nuôi cấy một tế bào tách từ một 
cây để phát triển thành một cơ thể giống như cây đó. 

Một tế bào tách ra khỏi cây, trong điều kiện môi trường thích hợp, có 
thể nguyên phân thành hai tế bào, sau đó lại không ngừng nguyên 
phân tạo thành một khối tế bào, đồng thời diễn ra sự phân hoá tạo ra 
các tổ chức khác nhau hình thành các bộ phận rễ, mầm... dần dần 
phát triển thành một cây hoàn chỉnh. 

Các tế bào của cây đều mang thông tin di truyền như nhau chủ yếu 
được lưu giữ trong ADN ở NST, từ đó kiểm soát và điều khiển toàn bộ 
quá trình sinh trưởng và phát triển từ tế bào tạo thành cây hoàn chỉnh 
như khi nào ra rễ hay nảy mầm, khi nào ra hoa liay kết quả, có đặc 
tính sinh lí, hình thái và giải phẫu ra sao... 


°⁄»¿ 


K. |) GIẢM PHÂN 


I- NHỮNG DIỄN BIẾN CƠ BẢN CỦA GIẢM PHÂN 

Giảm phân là hình thức phân bào diễn ra ở tế bào sinh dục chín, gồm 2 lần phân 
bào liên tiếp nhưng nhiễm sắc thể chỉ nhân đôi có một lần ở kì trung gian trước lần 
phân bào I (giảm phân I). Lần phân bào II (giảm phân II) diển ra sau một kì trung 
gian rất ngắn (hình 30.1). 


I-EI-E-Z-ÿ 

®-e- e-®& 
®-ø-=-FE-K-8H 
øœeœ®®*% &Š 
®®e-0-8-§ 


6 


Hình 30.1. Giảm phân (Ảnh chụp dưới kính hiển vi quang học và sơ đồ minh hoạ) 
1. Ki trung gian ; 2. Kì đầu I ; 3. Kì giữa | ; 4. Kì sau | ; 5. Kì cuối I ; 6. Kì trung gian (giữa 2 lần phân 
bào) ; 7. Kì đầu II ; 8. Kì giữa II ; 9. Kì sau II ; 10. Ki cuối II; 11. 4 tế bào con 


1. Giảm phân I 

Lần phân bào I của giảm phân có những diễn biên cơ bản sau đây : 

Ở kì đầu, các nhiẻm sắc thể kép xoắn, co ngăn, đính vào màng nhân sắp xếp 
định hướng. Sau đó diễn ra sự tiếp hợp cặp đôi của các nhiễm sắc thẻ kép tương 
đồng suốt theo chiều dọc và có thể diễn ra sự trao đổi chéo giữa các nhiễm sắc tử 
không phải là chị em. Sự trao đối những đoạn tương ứng trong cặp tương đồng đã 
đưa đến sự hoán vị của các gen tương ứng, do đó đã tạo ra sự tái tổ hợp của các 
gen không tương ứng (hình 30.2). Tiếp theo là sự tách rời các nhiễm sắc thể trong 
cặp tương đồng và NST tách khỏi màng nhân. 


Hình 30.2. Sự trao đổi chéo của cặp nhiễm sắc thể tương đồng 


Đến kì giữa, từng cäp nhiễm sắc thẻ kép tương đồng tập trung và xếp song song 
ở mắt phẳng xích đạo của thoi phân bảo. 
Ø kì sau, các cặp nhiễm sắc thề kép tương đồng phân li độc lập về hai cực tế bào. 


Tiếp đến kì cuối. hai nhân mới được tao thành đều chứa bộ đơn bôi kép (n nhiệm 
sắc thể kép), nghĩa là có số lượng bằng một nửa của tế bào mẹ. Sự phân chia tế bào 
chất điển ra hình thành hai tế bào con tuy đều chứa bộ n nhiềm sắc thể kép, nhưng 
lại khác nhau về nguồn gốc thậm chí cả cấu trúc (nếu sự trao đổi chéo xảy ra). 

Sau kì cuối giảm phân [ là kì trung gian diễn ra rất nhanh, trong thời điểm này 
không xảy ra sao chép ADN và nhân đôi nhiễm sắc thể. 


2. Giám phân II 

Tiếp ngay sau ki trung gian là giảm phân II diễn ra nhanh chóng hơn nhiều so 
với lần I và củng trải qua 4 kì. Ở kì đầu thấy rõ số lượng nhiễm sắc thể kép đơn bội. 
Đến kì giữa, nhiễm sắc thể kép xếp thành một hàng trên mặt phảng xích đạo của 
thoi phân bào. Môi nhiêm sắc thể kép gắn với một sợi tách của thoi phân bào. 
Thông thường, các nhiễm sắc tử chị em hay sợi crômatit đả tách nhau một phần. 
Tiếp đến kì sau, sự phân chia ở tâm động đã tách hoàn toàn hai nhiễm sắc tử chị 
em và mỗi chiếc đi về một cực của tế bào. Kết thúc là kì cuối, các nhân mới được 
tạo thành đều chứa bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) và sự phân chia tế bào chất được 
hoàn thành, tạo ra các tế bào con. 


Sự tan biến và tái hiện của màng nhân, sự hình thành và mất đi của thoi phân 
bào ở hai lần phân bào của giảm phân cũng điển ra như ở nguyên phân. 


* Quan sát hình 30. 1 và 30.2, hãy trả lời các câu hỏi sau : 
a) Những sự kiện nào diễn ra ở cặp nhiễm sắc thể tương đồng khi ở kì đầu lần phân 
bào I và nêu ý nghĩa của chúng ? 
b) Tại sao nói sự vận động của các cặp nhiễm sắc thể tương đồng diễn ra ở kì sau lần 
phân bào I là cơ chế tạo ra nhiều loại giao tử mang tổ hợp nhiễm sắc thể khác nhau ? 
e) Có những nhận xét gì về bộ nhiễm sắc thể của các tế bào con được tạo ra qua 
giảm phân ? 


Kết quả của quá trình giảm phân là từ một tế bào mẹ có bộ nhiễm sắc thể lưỡng. 
bội (2n) qua hai lần phân bào liên tiếp tạo ra 4 tế bào con đều mang bộ nhiễm sắc 
thể đơn bội (n), như vậy số lượng nhiễm sắc thể đã giảm đi một nửa và diễn ra theo 
công thức : (2n x 2) : 4=n. Các tế bào con này là cơ sở đề hình thành giao tử. 


II - Ý NGHĨA CỦA GIẢM PHÂN 

Nhờ có giảm phân, giao tử được tạo thành mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n) 
và qua thụ tinh giữa giao tử đực và cái mà bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) được 
phục hỏi. Nếu không có giảm phân thì cứ sau một lần thụ tinh bộ nhiễm sắc thể của 
loài lại tăng gấp đôi vẻ số lượng. Như vậy, các quá trình nguyên phân, giảm phân 
và thụ tinh đã đảm bảo duy trì ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của những loài 
sinh sản hữu tính qua các thế hệ cơ thể, nhờ đó thông tin di truyền được truyền đạt 
ồn định qua các đời, đảm bảo cho thế hệ sau mang những đặc điểm của thế hệ trước. 


Sư phân li độc lập và trao đổi chéo đều của các cäp nhiễm sắc thể tương đồng 
trong giảm phân đã tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau vẻ nguồn gốc, cấu trúc 
nhiềm sắc thể cùng với sự kết hợp ngảu nhiên của các loại giao tử qua thụ tỉnh đã 
tạo ra các hợp tử mang những tổ hợp nhiễm sắc thể khác nhau. Đây chính là cơ sở 
tế bao học đề giải thích nguyên nhân tạo ra sự đa dạng về kiểu gen và kiều hình đưa 
đến sự xuất hiện nguồn biên dị tổ hợp phong phú ở những loài sinh sản hữu tính. 
Loại biến dị này là nguồn nguyên liệu đồi dào cho quá trình tiến hoá và chọn giống. 
Qua đó cho thấy, sinh sản hữu tính (giao phối) có nhiều ưu thế so với sinh sản vô 
tính và nó được xem là một bước tiến hoá quan trọng về mặt sinh sản của sinh giới. 
Vì vậy, người ta thường dùng phương pháp lai hữu tính để tạo ra các biến dị tổ hợp 
nhằm phục vụ cho công tác chọn giống. 


Giảm phân là cơ chế hình thành tế bào sinh dục, qua 2 lần phân 
bào liên tiếp cho ra 4 tế bào con đều mang bộ nhiêm sắc thể đơn 
bội (n), nghĩa là sô lượng nhiễm sắc thể giảm đi một nửa ở tế bào 
con so với tế bào mẹ. T rước khi tế bào giảm phân, nhiễm sắc thể 
nhân đôi ở kì trung gian. 

Những diễn biến cơ bản ở giảm phân I là sự tiếp hợp và có thể 
xảy ra trao đổi chéo của các nhiễm sắc thể kép tương đông ở kì 
đâu, tiếp đến cluing tập trung xếp song song ở giữa thoi phân 
bào ở kì giữa, sau đó đến kì sau diễn ra sự phân li độc lập của 
các cặp nhiễm sắc thể tương đông về hai cực tế bào. Khi kết thúc 
phân bào, hai tế bào mới được tạo thành đêu có bộ nhiễm sắc 
thể đơn bội (n) kép nhưng khác nhau vẻ nguôn gốc, thậm chí cả 
về cấu trúc (nếu có trao đồi chéo xảy ra). 

Sự tan biến và tái hiện của màng nhân, sự hình thành và mất đi 
của thoi phân bào ở hai lần phân bào cũng như những diễn biến 
ở giảm phân II về cơ bản giống như ở nguyên phân. 

Bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của môi loài sinh sản hữu tính 
được ổn định qua các thế hệ cơ thể là nhờ các quá trình nguyên 
phân, giảm phân và thụ tính. Cũng chính những quá trình này 
đã tạo ra sự ưu thế của sinh sản hữu tính là tạo nguôn biến dị 
tổ hợp phong phú cho chọn giống và tiến hoá. 


Ế âu hỏi và bài tập 


1... Lập bảng so sánh giữa giảm phân và nguyên phân. 

9%. Tại sao quá trình giảm phân lại tạo ra được các giao tử khác nhau về tổ 
hợp các nhiễm sắc thể ? 

3. Nêu ý nghĩa của giảm phân. 


Em có biết ? 


Ở người 2n = 46, một tế bào sinh tinh (tinh bào 1) diễn ra quá trình giảm 
phân, xác định số nhiễm sắc thể kép, số cặp nhiễm sắc thể tương đồng 
(không tính đến cặp nhiễm sắc thể giới tính), số nhiễm sắc thể đơn và số 
tâm động trong tế bào ở từng kì. 

Sự tiếp hợp và trao đổi chéo diễn ra ở kì nào trong giảm phân ? 

a) Kì trung gian 

b) Kì đầu lần phân bào I 

c) Kì giữa lần phân bào I 

d) Kì đầu lần phân bào II 


TỪ MỘT HẠT PHẤN HOA có THỂ 
PHÁT TRIỂN THÀNH MỘT CÂY ĐƯỢC KHÔNG ? 


Từ xưa đến nay, người ta đều cho rằng gà trống thì làm sao mà đẻ 
trứng được ? Thế nhưng hạt phấn hoa mang giống đực lại sinh ra 
được tế bào. Đây là một kì tích khoa học. 

Hạt phấn hoa được hình thành qua giảm phân từ tế bào mẹ. Hạt phấn 
hoa của cây hạt kín do một tế bào sinh sản và một tế bào dinh dưỡng 
hợp thành. Trong điều kiện bình thường, sau khi thụ phấn tế bào sinh 
sản sẽ phân bào, còn tế bào dinh dưỡng sẽ teo dần và mất đi. Thế 
nhưng, khi người ta tách hạt phấn ra khỏi hoa và đặt trong môi trường 
nuôi cấy thì tế bào sinh dục lại dần biến mất, còn tế bào dinh dưỡng 
phân bào thành hai tế bào, sau đó lại nguyên phân liên tiếp tạo khối 
tế bào mà mắt thường cũng nhìn thấy, được gọi là mô sẹo. Khi chuyển 
mô đó sang môi trường nuôi dưỡng có tác dụng phân hoá, nó sẽ phân 
hoá thành rễ và mầm, trở thành một cây con ; chuyển sang đất trồng, 
cây con tiếp tục sinh trưởng đến khi thành một cây hoàn chỉnh. 


seœeososeoẴẲSẴee°eeosẴsSeoe©eeoeoseesdseeese°see6 


“⁄»¿ 


Ki THỰ HÀNH: - - 
(UAN SÁT CÁC KÌ NGUYÊN PHÂN 
(UA TIÊU BẢN TẠM THỜI HAY CỐ ĐỊNH 


I - MỤC TIÊU 

-__ Nhận biết được các kì nguyên phân ở tiêu bản tạm thời hay cố định qua quan 
sát bằng kính hiền vi quang học. 

~__ Tiếp tục rèn kĩ năng quan sát tiêu bản và sử dụng kính hiền vi quang học. 

-__ Rèn ki năng làm tiêu bản tạm thời của tế bào rẻ hành. 


II - CHUẨN BỊ 

-_ Tiêu bản các kì nguyên phân của một số loài động thực vật (giun, châu chấu, 
trâu, bò, lợn, người, hành tây, hành ta, lúa nước...). 

-__ Kính hiền vi quang học (với số lượng tương ứng với số nhóm học sinh), phiến 
kính, lá kính, kim mũi mác, đĩa kính, lưỡi dao cạo, kéo, đèn cồn, giấy lọc, 
axẻtôcacmin, axit axêtic 45%. 

-_ Nhồ cây hành và rửa sạch, sau đó cắt rẻ rồi cố định đáu rẻ trong dung dịch 
caemin đề giữ cho tế bào khóng hỏng và cổ định các kì phân bào. 


III - CÁCH TIẾN HÀNH 


1. Quan sát tiêu bản cố định 

-__ HS tiến hành thao tác với kinh hiển vi và quan sát tiêu bản ở từng nhóm : 

+ Đưa tiêu bản lên kính. Lúc đầu dùng vật kính có bội giác x 40 để lựa chọn đạt 
yêu cầu quan sát. Sau đó chuyển sang bôi giác lớn hơn để quan sát tiếp. 

+ Trong tiêu bản đồng thời có các tế bào đang ở các kì khác nhau, ví dụ như tế 
bào ở kì trung gian có nhân hình tròn không thấy rõ nhiễm sắc thể, hay các tế 
bào đang phân chia ở các kì khác nhau thông qua việc xác định vị trí, hình thái 
các nhiễm sắc thể trong tế bào (hình 31). 

-__ Học sinh khi nhận dạng được hình thái nhiễm sắc thể hay các ki phân bào cần 
trao đồi trong nhóm và lần lượt quan sát với sự xác nhận của giáo viên. 


Hình 31. Hình chụp các kì của nguyên phân của tế bào rễ hành dưới kính hiển vi quang học. 
1. Kì đầu ; 2. Ki giữa ; 3. Kì sau ; 4. Kì cuổi 


2. Làm tiêu bản tạm thời (làm theo nhóm và kết hợp với øiáo viên) 

Lấy 4 - 5 rẻ hành cho vào đĩa kính cùng với dung dịch axetôcaemin, đun nóng 
trên đèn cồn trong 6 phút (không cho sôi) rồi chờ 30 - 40 phút đề các rẻ được nhuộm 
màu (công việc nay cản được tiến hành trước giờ thực hành). 

-__ Đặt lên phiến kính một giọt axit axêtic 45%, dùng kim mũi mác lấy rẻ hành đặt 
lên phiến kính, dùng dao cạo cắt một khoảng mô phân sinh ở đầu mút rẻ chừng 

1,5 - 2mm và bổ đôi. Loại bỏ phần còn lại. 


-__ Đậy lá kính lên vật mâu, dùng giấy lọc hút axit axêtic thừa. Dùng đầu cán gỏ của 
kim mũi mác chà lên lá kính theo một chiều đề các tế bào của mô phân sinh đầu 
rẻ hành dàn thành một lớp. 


-__ Đưa tiêu bản tạm thời lên kính và tiến hành quan sát như ở mục 1. 


IV - THU HOẠCH 


-_ Tường trình lại các thao tác, nhận thức, thâm chí cả kinh nghiệm rút ra trong 
giờ thực hành. 
-__ Vẽ các hình đả quan sát ở tiêu bản vào vở thực hành. 


'⁄à¿ 
K. 2 ÔN TẬP PHẦN MỘT VÀ PHẦN HAI 


I - HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THÚC 


Phân một. Giói thiệu chung về thế giới sống 


———> 
——— 


Hãy viết sơ đồ liệt kê các cấp tổ chức của sinh giới và cho biết các cấp nào là 
cấp tổ chức cơ bản ? Vì sao 2 


Phần hai. Sinh học tế bào 


1. Thành phần hoá học của tế bào 

Trong số hơn 92 nguyên tố hoá học ngoài tự nhiên thì có khoảng 25 nguyên tố 
thường xuyên có trong các tế bào, đäc biệt là 4 nguyên tố , H, Ó, N có trong mọi 
tế bào và chiếm khối lượng lơn nhất. 

Hãy viết sơ đồ liệt kê các thành phân hoá học của tế bào và cho biết các phân 
tử và các đại phân tử sinh học được nối với nhau nhờ những loại liên kết nào ? 


2. Cấu trúc của tế bào 


Hãy điền nội dung vào các bảng sau sao cho phù hợp. 


{CC BẰNG É8ØÖflfỐ so sánh cấu trúc tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực. 


1. Vỏ nhầy 


2. Thành tế bào 


3. Màng sinh chất 


4. Tế bào chất : 
+ Ribôxôm 


+ Bào quan khác 


5. Nhân : 
+ Màng nhân 
+ Nhân con 
+N§T 


ẤÃ BÀNG#2i2ØỐ Cấu trúc và chức năng màng của các bào quan. 


1. Tỉ thể 


2. Lục lạp 

3. Lưới nội chất trơn 
4. Lưới nội chất hạt 
5. Bộ máy Gôngi 

6. Lizôxôm 

7. Không bào 


8. Ribôxôm 


9. Trung thể. 


Iz] 


(CC BẰNG 8Ø cáu trúc và chức năng của tế bào. 


Màng sinh chất 


Lưới nội chất hạt 


Lưới nội chất trơn 


Bộ máy Gông¡ 


Màng nhân 
Ribôxôm 
Nhân 

Tí thể 


Lục lạp 
Không bào. 
Trung thể 
Vi sợi 

Vi ống 


3. Chuyển hoá vật chất và năng lượng trong tế bào 

Tế bào là hệ thống mở, luôn trao đồi vật chất và năng lượng với môi trường. 
Dòng năng lượng chuyền đời trong hệ thống sống bắt đầu từ ánh sáng mặt trời nhờ 
quang hợp trở thành dạng năng lượng tiềm ẩn trong các hợp chất hữu cơ, nhờ quá 
trình hô hấp tế bào năng lượng tiềm ẩn trong các hợp chất hữu cơ được chuyền 
thành ATP. Các phản ứng ôxi hoá - khử đóng vai trò quan trọng trong dòng năng 
lượng thông qua sự chuyển dời của các êlectron giữa các chất hoá học. 


Hảy viết sơ đồ tông quát quá trình quang hợp. Cho biết trong tế bào sống, ATP 
được tạo ra và sử dụng như thế nào ? 


4. Phân chia tế bào 

Trong cơ thể đa bào diễn ra hai hình thức phân bào : nguyên phân và giảm phân. 
Nguyên phân là hình thức phân chia của các tế bào xôma. Giảm phân là hình thức 
phân chia của các tế bào sinh dục khi hình thành giao tử. Môi kiêu phân bào có 
những nét đặc trưng và có tắm quan trọng nhất định, nhưng đều có đặc điểm chung 
là sự phân li nhiêm sắc thẻ và hình thành thoi phân bào. Vì vậy nguyên phân và giảm 
phân được gọi là phân bào có tơ (gián phân) đề phân biệt với phân bào không tơ 
(trực phân). 


II - CÂU HỎI ÔN TẬP 


Hãy nêu vai trò của nước trong cấu trúc và hoạt động sống của tế bào. 

Trình bày cấu trúc, chức năng của các hợp chất hữu cơ chủ yếu trong tế bào. 

Tại sao cơ thể chúng ta lại được cấu tạo từ rất nhiều tế bào nhỏ mà không 

phải là từ một số ít các tế bào có kích thước lớn ? 

Trình bày cấu trúc, chức năng của màng sinh chất. Tại sao nói màng sinh chất 

có cấu trúc khảm — động ? 

Mô tả cấu trúc và chức năng của ribôxôm. 

Trình bày cấu trúc, chức năng của nhân tế bào. 

Trong tế bào thực vật có hai loại bào quan tổng hợp ATP. Đó là những loại 

bào quan nào ? So sánh cấu trúc hai loại bào quan đó. 

Trinh bày cấu trúc, chức năng của lưới nội chất và bộ máy Gôngi. 

Phân biệt quang tổng hợp với hoá tổng hợp. 

Trình bày mối liên quan và sự khác nhau giữa quang hợp và hô hấp. 

Trình bày quá trình phân giải glucôzơ trong tế bào. 

Thế nào là chu kì tế bào ? Tại sao thời gian của mỗi pha trong chu kì tế bào 

lại khác nhau 2 

Phân biệt nguyên phân với giảm phân. 

Chọn phương án đúng. 

14.1. Vai trò của lục lạp trong tế bào thực vật : 

a) Làm cho cây có màu xanh 

b) Thục hiện quá trình quang hợp 

c) Thực hiện quá trình hô hấp 

đ) Cả a và b đúng 

14.9. Mô tả nào sau đây về cấu trúc của ribôxôm là đúng : 

a) La một thể hình cầu được cấu tạo từ rARN và prôtein đặc hiệu 

b) Gồm hai tiều phần hình cáu kết hợp lại 

c) Gồm hai tiều phần hình cảu lớn và bé kết hợp lại mà thành, mỏi tiều phân 
được hình thành từ sự kết hợp giữa rARN và các prôtêin đặc hiệu 

đ) Ribôxôm là một túi hình cầu, bên trong chứa các enzim thuỷ phân 

14.3. Việc phân biệt lưới nội chất (LNC) hạt và trơn dựa vào đặc điểm : 

a)LNC hạt hình túi còn LNC trơn hình ống 

b) LNC hạt có ribôxôm bám ở trong lưới còn LNC trơn không có ribôxôm bám 

e) LNC hạt có ribôxôm bám ở trong lưới còn LNC trơn có ribôxôm bám ở 

mặt ngoài 

đ) UNC hạt nối thông với khoang giữa của màng nhân còn LNC trơn nối thông 

với màng sinh chất 


} 


Š¡nn học vi sinh vật 


ại | 
(IÉIYẾI Hi VẬT tHẤT 


IÌ II? LUII ỦIlf VẬT 


KG. KG) DINH DƯỠNG, CHUYỂN HUÁ VẬT PHẤT 
VÀ NĂNG LƯỢNG Ử VI SINH VẬT 


I - KHÁI NIỆM VI SINH VẬT 

Vị sinh vật là những cơ thể sống có kích thước rất nhỏ bé, đường kính tế bào chỉ 
khoảng 0,2 - 2n (đối với vi sinh vật nhân sơ) và 10 - 100[n (đối với vi sinh vật 
nhân thực). Phán lớn chúng là đơn bào, không thẻ thấy được bằng mắt thường mà 
phải quan sát dưới kính hiền vi. 

Vị sinh vật gồm nhiều nhóm khác nhau, tuy vậy chúng đều có đặc điểm chung 
là hấp thụ, chuyền hoá chất dinh dưỡng nhanh, sinh trưởng nhanh, phân bố rộng. 


II - MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VÀ CÁC KIỂU DINH DƯỠNG 


1. Các loại môi trường nuôi cấy cơ bản 
Đề nuôi cấy vi sinh vật trong phòng thí nghiệm người ta phải chuẩn bị môi 

trường (tức là dung dịch các chất dinh dưỡng cần thiết cho sinh trưởng và sinh sản 

của chúng). Có ba loại môi trường cơ bản : 

+ Môi trường tự nhiên là môi trường chứa các chất tự nhiên không xác định được 
số lượng, thành phán như : cao thịt bò, pepton, cao nấm men (pepton là dịch 
thuỷ phân một phán của thịt bò, cazêin, bột đậu tương... dùng làm nguồn 
cacbon, năng lượng và nitơ. Cao thịt bò chứa các axit amin, peptit, nuelêôtit, 
axit hữu cơ, vitamin và một số chất khoáng. Cao nấm men là nguồn phong phú 
các vitamin nhóm B cũng như nguồn nitơ và cacbon). 

+ Môi trường tổng hợp là môi trường trong đó các chất đều đã biết thành phán hoá 
học và số lượng. Nhiều vi khuẩn hoá dị dưỡng có thể sinh trưởng trong môi 
trường chứa glucôzơ là nguồn cacbon và muối amôn là nguồn nitơ. 


+ Môi trường bán tổng hợp là môi trường trong đó có một số chất tự nhiên không 
xác định được thành phản và số lượng như pepton, cao thịt, cao nấm men và 
các chất hoá học đã biết thành phần và số lượng... 

Các môi trường nói trên đều ở dạng lỏng nên được gọi là môi trường lỏng (hoặc 
môi trường dịch thể) 

Đề nuôi cấy vi sinh vật trên bề mặt môi trường đặc, người ta thêm vào môi 
trường lỏng 1,5 - 2% thạch (agar). Thạch là một loại pôlisaccarit phức tạp chiết rút 
từ tảo đỏ ở biển và có một số ưu điềm phù hợp với việc nuôi cấy vi sinh vật (không 
bị các vi sinh vật phân giải, nóng chảy ở nhiệt độ 100°C, đông lại khi để nguội đến 
40 - 42”C). 

2. Các kiểu dinh dưỡng 
Khác với thực vật và động vật, dinh dưỡng ở vi sinh vật có tính đa dạng hơn. Vì 

vậy, đề phân biệt các kiều dinh dưỡng ở vi sinh vật người ta phải dựa vào hai thông 

: nguồn năng lượng và nguồn caebon chủ yếu. Theo đó, tất cả vi sinh vật đều 


thuộc vào một trong bốn kiều dinh dưỡng cơ bản sau (bảng 33) : 


(C BĂNG(ÄÑff các kéu nh dướng ởui sim vật 


Ví dụ 
Tảo, vi khuẩn lam, vi khi 
1. Quang tự dưỡng | Ánh sáng S55 TT MẪU ñPh 
2. Quang dị dưỡng | Ánh sáng Chấthữu cơ — | anu THitiy 4k 
Chất vô cơ (NHạ*, Vị khuẩn nitrat hoá, 
3. Hoá tự dưỡng _. |NO;~, Hạ, HạS, CO; vi khuẩn ôxi hoá lưu huỳnh, 
+ vỉ khuẩn lriđiÔ... 
Fe2t...) 
4. Hoá dị dưỡng _ | Chấthữu cơ Chahữcoï | ksisii 7 


* Hãy lấy một sốtví dụ về vi sinh vật hoá dị duỡng được sử dụng trong đời sống hằng ngày. 


III - HÔ HẤP VÀ LÊN MEN 
Tất cả các phản ứng hoá học diễn ra trong tế bào vi sinh vật, xúc tác bởi các 
enzim được gọi chung là chuyển hoá vật chất. Quá trình này bao gồm : 


-_ Sinh tổng hợp các đại phân tử từ các chất dinh dưỡng đơn giản hơn lấy từ môi 
trường bên ngoài. 
~__ Các phản ứng cần cho việc tạo thành các chất giàu năng lượng (cao năng) dùng 
cho các phản ứng sinh tổng hợp. 
Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật khác nhau không chỉ ở nguồn năng lượng 
mà cả ở chất nhận électron. Vi sinh vật hoá dưỡng (thu nhận năng lượng từ thức 
ăn) chuyển hoá chất dinh dưỡng qua hai quá trình cơ bản sau đây : 


1. Hô hấp 

-_ Hô hấp hiếu khí : Tương tự như ở sinh vật nhân thực (chất nhận êlectron cuối 
cùng là O2). Tuy nhiên, cần chú ý ở nấm và táo (là vi sinh vật nhân thực) hô hấp 
hiếu khí diễn ra ở màng trong gấp khúc (các mào) của ti thể còn ở vi khuẩn (vi 
sinh vật nhân sơ) hô hấp hiếu khí diên ra ở màng sinh chất. 

-_. Hôhấp kị khí : Tương tự hô hấp hiếu khí, điễn ra ở màng sinh chất của nhiều vi khuẩn 
hiểu khi không bát buộc hoặc kị khi bắt buộc nhưng ở đây chất nhận êlectron cuối 
cùng là một chất vô cơ như NQ¿, : SOÿ, CO; trong điều kiện kị khí. 


2. Lên men: là sự phân giải cacbohiđrat xúc tác bởi enzim trong điều kiện kị khí, 
không có sự tham gia của một chất nhận électron từ bên ngoài. Chất cho êlectron 
và chất nhận êlectron là các phân tử hữu cơ. 
Ví dụ : Nấm men lên men etilic từ ølucôZơ : 
Lên men 
C¿H¡aO¿ ——=_ 2C;H:OH (rượu êtilic) + 2CO2 +(Q 
Vi khuẩn lên men lactic từ glucôzZơ : 


Lên men 


CgH¡2O, ——= 2CHạCHOHCOOH (axit lactic) + Q 


Đặc biệt, các vi khuẩn hoá tự dưỡng (còn gọi là hoá dưỡng vô cơ) sử dụng chất cho 
lectron ban đầu là vô cơ và chất nhận êlectron cuối cùng là O› hoặc SOÿ, NQ:. 


Hình 33. Sơ đồ các con đường giải phóng năng lượng ở vi sinh vật 
(A) : Lên men ; (B) : Hô hấp hiếu khí ; (C) : Hồ hấp kị khí ; (D) : Hoá tụ duõng 


Có 3 loại môi trường để nuôi cấy vì sinh vật : môi trường tự 
nhiên, môi trường tổng hợp và môi trường bán tổng hợp. 


Dựa vào nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu người ta 


phân biệt 4 kiểu dinh dưỡng ở vì sinh vật : quang tự đưỡng, 


quang dị dưỡng, hoá tự dưỡng, hoá dị dưỡng. 

Tuỳ theo tính chât của chất nhận ôlectron cuối cùng các vì sinh 
vật hoá dưỡng thuộc một trong ba kiều chuyển hoá vật chất : lên 
men, hô hâp hiếu khí và hô hấp kị khi. 


âu hỏi và bài tập 


1. 
9. 
3. 


Em có biết ? 
TẠI SAO NƯỚC Ở MỘT SỐ SÔNG, BIỂN CÓ MÀU ĐEN ? 


Phân biệt sự khác nhau giữa 3 loại môi trường nuôi cấy. 

Định nghĩa và cho ví dụ về 4 kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật. 

Phân biệt 3 kiểu chuyển hoá vật chất : lên men, hô hấp hiếu khí, hô hấp 
kị khí. 


Ở các môi trường kị khí (như bùn của ao, hồ, sông, biển) một SỐ vi 
khuẩn phân giải chất hữu cơ từ xác thực vật (ví dụ : các axit hữu cơ, 
alcol...) và vận chuyển ion H† và êlectron đến chất nhận êlectron 
cuối cùng là SO¿” (được gọi là hô hấp sunphat). Phản ứng diễn ra 
như sau : 

8[H] +2H”+ SO£ —— Hạ§ + 4HạO 

Hạ8 là một khí độc, mùi trứng ung, có ái lực cao với nhiều kim loại. 
Do đó HS có thể kết hợp với Fe trong chuỗi hô hấp của người tạo 
thành FeS (sắt sunphua). May thay, ta ít bị đầu độc bởi HS, một 
phần vì mới thoáng ngửi thấy "mùi trứng ung" ai cũng vội bịt mũi chạy, 
phần khác vì trong tự nhiên sắt rất phổ biến trong đất và nước. Vì vậy, 
dễ hiểu rằng bùn của các ao, hồ thậm chí nước của một số sông (Tô 
Lịch, Kim Ngưu - Hà Nội), biển (Hắc Hải) đều có màu đen. Đó chính 
là màu của FeS kết tủa. 

Cũng nhờ các vi khuẩn hô hấp sunphat mà con người được giải độc 
khỏi nhiều kim loại nặng vì các sunphua kim loại (như HgS, PbS, 
ZnS...) đều không tan trong nước và kết lắng xuống bùn. 


'⁄à¿ 


S4 QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP CÁC CHẤT 
Ở VI SINH VẬT VÀ ỨN6 DỤNG 


I- ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP Ở VI SINH VẬT 

Cũng như các sinh vật bậc cao, vi sinh vật có khả năng tổng hợp tất cả các 
thanh phản chủ yếu của tế bào như : axit nuelêic, prôtêin, pôlisaccarit, lipit... Hơn 
nữa, do có tốc độ sinh trưởng nhanh, vi sinh vật trở thành nguồn tài nguyên cho 
con người khai thác. 
1. Tổng hợp axit nuclêic và prôtêin 

Việc tổng hợp ADN, ARN và prôtêin diễn ra tương tự ở mọi tế bào sinh vật và 
là biểu hiện của dòng thông tin di truyền từ nhân đến tế bào chất : 

(Sao chép) 


Fe) (Phiên mã) (Dịch mã) 
ADN —> ARN -_—~> Prôtêin 

ADN (vật chất di truyền) có khả năng tự sao chép ; ARN được tổng hợp (phiên 
mã) trên đoạn mạch ADN ; cuối cùng prỏtêin được tạo thành (dịch mã) trên 
ribôxôm. Đáng chú ý, ở một số virut có quá trình phiên mã ngược (ví dụ HIV) thì 
ARN được dùng làm sợi khuôn đề tổng hợp ADN. 
2. Tổng hợp pôlisaccarit 

Ở vi khuẩn và tảo, việc tông hợp tinh bót và glicôgen cân hợp chất mở đầu là 
ADP - glucôzơ (ađênôzin điphôtphat - glucöZ0) : 

(Glucôzơ)a + [ADP - glucôzơ] —= (GlucôzØ)ạ „ ¡ + ADP 

Một số vi sinh vật còn tổng hợp kitin và xenlulôzơ. 


3. Tổng hợp lipit 

Vi sinh vật tổng hợp lipit bằng cách liên kết glixêrol với các axit béo. Glixẻrol là 
dẫn xuất từ đihiđrôxiaxêtôn—P (trong đường phân). Các axit béo được tạo thành 
nhờ sự kết hợp liên tục với nhau của các phân tử axêtyl—CoA. 


"¬— 

HT - - HN 
= K 
mm .... 


Hình 34. Sơ đồ quá trình tổng hợp lipf ở vi sinh vậr 


II - ỨNG DỤNG CỦA SỰ TỔNG HỢP Ở VI SINH VẬT 

Do có tốc độ sinh trưởng và tổng hợp sinh khối cao nên vi sinh vật trở thành 
nguồn tài nguyên khai thác của con người. Thật khó tưởng tượng rằng một con bò 
nặng 500kg chỉ sản xuất thêm mỗi ngày 0,5kg prôtêin ; 500kg cây đậu nành mỗi 
ngày tổng hợp được 40kg prôtêin nhưng 500kg nấm men có thể tạo thành mỗi ngày 
50 tấn prôtêin. 


1. Sản xuất sinh khối (hoặc prôtê¡n đơn bào) 

Trong hoàn cảnh nhiều nước trên thế giới (chủ yếu ở châu Phi và châu Á) còn 
bị đói prôtê¡n trầm trọng, các nước châu Âu hằng năm vân phải nhập đậu tương cho 
chăn nuôi, thì prôtêin vi sinh vật là một nguồn hấp dân. Đã có nhiều nhà máy sản 
xuất sinh khối vi sinh vật ở quy mô lớn. 

Nhiều loại nấm ăn (nấm hương, nấm mỡ, nấm rơm....) là loại thực phẩm quý. 
Vị khuẩn lam Spirulina là nguồn thực phẩm ở châu Phi, là loại thực phẩm tảng lực 
(ở dạng bột hoặc dạng bánh quy) ở Mi. Ở Nhật, tảo Chlorella được dùng làm nguồn 
prôtêin và vitamin bổ sung vào kem, sữa chua, bánh mì. Chất thải từ các xí nghiệp 
chế biến rau, quả, bột, sửa,... là cơ chất lên men đề thu nhận sinh khối dùng làm 
thức ăn cho chăn nuôi. Như vậy, việc sản xuất sinh khối vi sinh vật củng góp phán 
giảm nhẹ ô nhiễm môi trường. 


2. Sản xuất axit amin 


Nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật chứa hàm lượng prôtêin cao nhưng lại 
không thể dùng làm nguồn prôtêin thức än cho con người và gia súc do thiếu một 
số axit amin không thay thế cần thiết. Ví dụ : prôtêin lúa mì nghèo lizin, prôtêin lúa 
nước nghèo lizin và thrêônin, prôtêin ngô nghèo lizin và triptôphan, prôtêin đâu 
nghèo mềtiônin. Do đó, trên toàn thế giới việc thiếu hụt lizin, thrêônin và mêtiônin 
còn trám trong hơn là sư đói prôtêin nói chung. Vì vây, để đảm bảo hiệu quả của 
thức ăn cho người và gia súc, cản thiết phải bổ sung các axit amin không thay thế 
nói trên vào thực phẩm có nguồn gốc cây trồng. 


Các axit amin nói trên đều được thu nhận chủ yếu nhờ lên men vi sinh vật. 

Ví dụ : riêng chủng vi khuẩn đột biến Corynebacterium glutamieum đã được sử 
dụng trong công nghiệp đề sản xuất các axit amin như axit glutamic, lizin, valin, 
pheninalanin... 

Ngoài ra, một axit amin được dùng làm gia vị nhằm tăng độ ngon ngọt của các 
món ăn đó là axit glutamie (ở dạng natri glutamat - mì chính). 

3. Sản xuất các chất xúc tác sinh học 

Các enzim ngoại bào của vi sinh vật được sử dung phỏ biến trong đời sống con 
người và trong nên kinh tế quốc dân, chảng hạn : 

-__ Amilaza (thuỷ phân tinh bột) được dùng khi làm tương, rượu nếp, trong công 
nghiệp sản xuất bánh kẹo, công nghiệp dệt, sản xuất xirô. 

~__ Prôtêaza (thuỷ phân prôtêin) được dùng khi làm tương, chế biến thịt, trong công 
nghiệp thuộc da, công nghiệp bột giặt... 

-_ Xenlulaza (thuỷ phân xenlulôzø) được dùng trong chế biến rác thải và xử lí các 
bã thải dùng làm thức ăn cho chăn nuôi và sản xuất bột giặt. 

-__ Lipaza (thuy phân lipit) dùng trong công nghiệp bột giát va chất tây rửa. 

4. Sản xuất ôm sinh học 

Nhiều vi sinh vật tiết vào môi trường một số loại pôlisaccarit gọi là gôm. Gôm 
có vai trò bảo vệ tế bào vi sinh vật khỏi bị khô, ngắn cản sự tiếp xúc với virut, đồng 
thời là nguồn dự trữ cacbon và năng lượng. 


Gôm được dùng trong công nghiệp đề sản xuất kem, sản xuất kem phủ bề mặt 
bánh và làm chất phụ gia trong công nghiệp khai thác đầu hoá. Trong y học, gôm 
được dùng làm chất thay huyết tương và trong sinh hoá học dùng làm chất tách 
chiết enzim. 


Vị sinh vật có khả năng tổng hợp tất cả các thành phần của tế 
bào, đặc biệt là axit nuclôic, prôtê¡n, pôlisaccarit và lipit. Con 
người đã sử dụng vì sinh vật để sản xuât nhiêu loại chế phẩm 
phục vụ cho đời sống và cho sản xuất công, nông nghiệp. 


âu hỏi và bài tập 


1. Hãy nêu đặc điểm của quá trình tổng hợp ở vi sinh vật. 

9... Trên thị trường thường gặp các loại bột giặt sinh học. Em hiểu chữ "sinh 
học" ở đây là gì và tác dụng để làm gì ? 

3. Tại sao trâu bò lại đồng hoá được rơm, rạ, cỏ giàu chất xơ ? 

.Œ< 3¬ MÀ 1a 

Em có biết ? 


Trong số các sản phẩm do vi sinh vật tổng hợp, ngoài các chất có lợi 
còn có một loại chất mà thoạt nghe ta đã thấy rợn người : độc tố ! Khi 
nhiễm vào đồ ăn, thức uống một số vi sinh vật không chỉ làm giảm giá 
trị dinh dưỡng của thực phẩm mà còn tiết vào đây một trong, ba loại 
độc tố : độc tố tế bào, độc tố thần kinh và độc tố ruột. Vi khuẩn bạch 
à vỉ ết ra loại độc tố tế bào ; vi khuẩn độc thịt tiết ra 
loại độc tố thần kinh ; vi khuẩn tả và E. coli tiết ra loại độc tố ruột. 
Trong số các loại độc tố nấm, đáng sợ nhất là aflatôxin (tạo thành bởi 
một loại nấm tương tự mốc tương) và fumonisin (tạo thành bởi nấm 
lúa von). Aflatôxin thường gặp trong lạc và ngô bị mốc, có thể là 
nguyên nhân gây xơ gan và ung thư gan. Fumonisin cũng được phát 
hiện trong ngô bị mốc và là độc tố gây ung thư vòm họng. Vì vậy, 
không nên ăn ngô và lạc đã bị mốc. 


°⁄»¿ 


3 QUÁ TRÌNH PHÂN GIẢI BÁC PHẤT 
Ở VI SINH VẬT VÀ ỨN6 DỤNG 


I- ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC QUÁ TRÌNH PHÂN GIẢI Ở VI SINH VẬT 

Khi tiếp xúc với các chất dinh dưỡng có phân tử lớn như axit nuclêic, prôtêin 
tinh bột và lipit...(chứa trong xác của động vật và thực vật) không thể được vận 
chuyển qua màng sinh chất, vi sinh vật phải tiết vào môi trường các enzim thuỷ 
phân các cơ chất trên thành các chất đơn giản hơn. Trong trường hợp này, quá trình 
phân giải ngoai bào có ý nghĩa đồng hoá quan trọng đối với tế bào. 


4. Phân giải axit nuclêic và prôtê¡n 

Đề phân giải các axit nuclêic và prôtêin, vi sinh vật tiết ra các enzim nuclêaza 
(phân giải ADN và ARN thành các nuelêôtit) và prôtêaza (phân giải prôtêin thành 
các axit amin). 
2. Phân giải pôlisaccarit 

Các loại pôlisaccarit tư nhiên khá phong phú và đa dang. Để đồng hoá được 
các cơ chất trên, vi sinh vật tiết ra các enzim amilaza phân giải tỉnh bột thành 
glucôzơ, xenlulaza phân giải xenlulôzơ thành glucôzơ và kitinaza phân giải kitin 
thành N-axetyl—glucôzamin. 


3. Phân giải lipit 
Đề thu được nguồn cacbon và năng lượng từ lipit, vi sinh vật tiết vào môi trường 
enzim lipaza phân giải lipit (mỡ) thành các axit béo và glixêrol. 


II - ỨNG DỤNG CỦA CÁC QUÁ TRÌNH PHÂN GIẢI Ở VI SINH VẬT 


1. Sản xuất thục phẩm cho người và thức ăn cho gia súc 

Lợi dụng hoạt tính phân giải xenlulôZơ người ta đã tận dụng các bã thải thực 
vật (rơm rạ, lôi ngô, bã mía, xơ bông) để trồng nhiều loại nãm ăn. 

Nước thải từ các xí nghiệp chế biến sắn, khoai tây, dong riềng có thể được dùng 
để nuôi cấy một số nấm men có khả năng phân giải tỉnh bột nhằm thu nhận sinh 
khối làm thức ăn cho gia súc. 

Sản xuất tương dựa vào 2 enzim chủ yếu của nấm mốc và vi khuẩn nhiễm tự 
nhiên hoặc cấy chủ động vào nguyên liệu : amilaza phân giải tinh bột (trong xôi 
hoặc ngô) thành glucôzơ và prôtêaza phân giải prôtêin (trong đậu tương) thành 
axit amin. 


I 


Muối dưa, muối cà là quá trình sử dụng vi khuẩn lên men lactic, chuyển hoá một 
số đường đơn chứa trong dưa, cà thành axit lactic. 

Đặc biệt, con người sử dụng amilaza từ nấm mốc đề thuỷ phân tinh bột dùng 
trong sản xuất rượu : 


Năm (đường hoá) Năm men rượu ' 
Tình bột —*: Glucôzơ —— Elianol+CO› 


2. Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng 

Nhờ các hoạt tính phân giải của vi sinh vật mà xác các động vật và thực vật 
trong đất được chuyền thành chất dinh dưỡng cho cây trồng. Do đó, chính vi sinh 
vật tạo nên độ phì nhiêu của đất. Đây cũng là cơ sở khoa học của việc chế biến rác 
thải thành phân bón. 


3. Phân giải các chất độc 

Muốn táng năng suất cây trồng, người ra phải sử dụng các chất trữ sâu, điệt cỏ, 
điệt nấm. Đây là các chất do con người tổng hợp ra và thường độc đối với người và 
động vật. Rất may, nhiều vi khuẩn và nấm có khả năng phân giải các hoá chất độc 
nói trên còn tồn đọng trong đất. 


4. Bột giặt sinh học 

Để tẩy sạch các vết bản (bột, thịt, mỡ, dầu, xenlulôzơ...) trên quần áo, khăn bàn, 
chăn màn... người ta thêm vào bột giặt một số enzim vi sinh vật như amilaza, 
prôtêaza, lipaza, xenlulaza... 


5. Cải thiện công nghiệp thuộc da 

Đề tây sạch lông ở bộ da động vật, trước đây người ta phải sử dụng các hoá chât 
vừa kém hiệu quả, vừa gây ô nhiễm môi trường. Việc sử dụng các enzim prôtêaza 
và lipaza từ vi sinh vật thay cho hoá chất không những làm tăng chất lượng của da 
mà còn tránh được các ảnh hướng xấu đến môi trường sống. 


III - TÁC HẠI CỦA CÁC QUÁ TRÌNH PHÂN GIẢI Ở VI SINH VẬT 
Hoạt tính phân giải của vi sinh vật cũng gây nên những tồn thất to lớn cho con 
người. Ví dụ như : 
- _ Gây hư hỏng thực phẩm : các loại đó ăn, thức uống giàu tinh bột và prôtein dẻ 
bị ôi, thiu đo bị vi khuẩn và nấm mốc phân giải. 
-__ Làm giảm chất lượng của các loại lương thực, đồ dùng và hàng hoá. 
Hằng năm, các loại lương thực hoa màu (gạo, đậu, ngô, khoai, sắn) bị hư hỏng sau 
thu hoạch do vi sinh vật gây ra là rất lớn. Nhiều đồ dùng và hàng hoá bằng nguyên 
liệu thực vật (quần áo, chăn, màn, chiếu, các hàng mây, tre, sách vở, tranh ảnh...) 
rất dễ bị mốc và làm giảm phẩm chất. 


Vì sinh vật có khả năng phân giải các chất phúc tạp ở bên trong 
và bên ngoài tế bào nhờ các enzim xúc tác : prôtêaza (phân giải 
prôtêin), xenlulaza (phân giải xenlulôzơ), lipaza (phân giải 
lipit)... Người tạ đã lợi dụng các quá trình phân giải của vì sinh 
vật để phục vụ cho đời sống (nếu có lợi) hoặc tìm cách kùm hãm 


chúng (nếu có hại). 


âu hỏi và bài tập 


1. Hãy nêu đặc điểm của các quá trình phân ở vi sinh vật 

9. Tại sao vi sinh vật phải tiết các enzim vào môi trường ? 

3. Hãy nêu 1 - 2 ví dụ về ích lợi và tác hại của các vi sinh vật có hoạt tính 
phân giải tinh bột và prôtêin ? 


Em có biết ? 


MỘT SỰ CỘNG SINH "CHẾT NGƯỜI' 

Nói đến mối gỗ không ai không biết đến những tai hoạ mà chúng gây 
ra cho con người : từ các đống tài liệu, sách báo bị cắn nát, những 
nhà cửa, công trình bằng gỗ bị huỷ hoại cho đến các đê, đập bị vỡ. 
Nhưng ít ai biết rằng, thực ra mối chỉ là kẻ "tòng phạm" mà "thủ phạm" 
chính là một loại trùng roi (động vật nguyên sinh) có tên khoa học là 
Trichonympha cộng sinh trong ruột mối. Khi gặm gỗ và nuốt gỗ vào 
ruột, mối đã cung cấp thức ăn cho trùng roi. Nhờ khả năng tạo ra 
enzim xenlulaza, trùng roi phân giải xenlulôzơ trong hạt gỗ thành 
axêtat và các sản phẩm khác. Mối ôxi hoá axêtat để sinh trưởng. Mối 
non mới sinh, ruột còn "trong sạch". Nhưng sau khi chúng ăn các giọt 
phân do các con trưởng thành tiết ra, lũ trùng roi cộng sinh lập tức 
theo phân vào cư trú trong ruột của chúng. Thật là mối quan hệ tuyệt 
vời của tự nhiên, nhưng chính sự cộng sinh đó đã làm cho con người 
phải nhiều phen điêu đứng. Dùng hoá chất để diệt mối thì phải coi 
chừng ! Không khéo "Trạng chết Chúa cũng băng hà !". Trên cơ sở 
đó một số công ti nước ngoài đang thử nghiệm một loại chế phẩm diệt 
mối sản xuất từ nguyên liệu thực vật có tầm một chất nhuận tràng. 
Chế phẩm được đưa vào các tổ mối. Nếu ăn phải mối sẽ thải hết các 
trùng roi ra ngoài. Hậu quả là những kẻ "tòng phạm" cũng chết đói. 


seeeoee©eeos°ee°esoeSe°eoeeeeseoS6°eoeeeoeeoeeeesee 


°⁄»¿ 


36 THỰC HÀNH : 


LÊN MEN ÊTILIC 


I - MỤC TIÊU 
Học sinh tiến hành được các bước thí nghiệm. 


Quan sát, giải thích và rút ra kết luận các hiện tượng của thí nghiệm lên men êti lịc. 
-__ Học sinh hiểu và giải thích được các bước tiến hành thí nghiệm. 

II - CHUẨN BỊ 

4. Dụng cụ 

-_ Bình nón (bình tam giác) 250ml (1 chiếc). 


-__ Binh thuỷ tinh hinh trụ 2000m1l (3 chiếc), đánh số I, 2, 3. 
Bình thuỷ tinh hình trụ 500ml (mỏi nhóm 1 chiếc). 


2. Nguyên vật liệu 
Dung dịch đường kính (saccarôzơ) 8-10%, nếu bổ sung thêm dịch nước một loại 
quả ngọt tươi, ép (nho, cam, quýt...) thì càng tốt. Chuẩn bị khoảng 6000m1]. 


Bột bánh men tán nhỏ đã được làm nhuyễn trong bình nón đề trong tủ ấm 28 - 
30°C được làm trước đó 24 giờ. Chuẩn bị khoảng 60ml. 


III - CÁCH TIẾN HÀNH 


1. Cách tiến hành 
Giáo viên làm thí nghiệm trên 3 bình thuỷ tỉnh hình trụ 2000ml : 
-__ Bình I ; Cho 1500ml nước đường 8-10% vào. 
-_ Binh 2 : Cho 1500ml nước đường 8-]0% vào. Cho thêm 20ml dung dịch bột 
bánh men trong binh nón vào. 
-__ Bình 3 : Cũng làm như với bình 2 nhưng đã thực hiện trước đó 48h. 
Học sinh tiến hành tương tự như bình 2, nhưng sử dụng các bình có dung tích 
500ml và chỉ rót 400ml nước đường 8-10% với 5ml dung dịch bột bánh men trong 
bình nón vào. 


2. Hiện tượng 

Học sinh quan sát hiện 
tượng ở các bình do giáo 
viên đã làm 


Hình 36. Bình thí nghiệm lên 
men êtilic 


Quan sát hiện tượng ở bình 1, 2, 3 dựa vào gợi ý : 

- Bọt khí. 

- Dung dịch trong bình xáo trộn như bị khuấy ở bình 3. 

- Lớp váng trên mát và lớp căn ở đáy của bình 3. 

- Độ đục của dung dịch ở 3 bình 1, 2, 3. 

- Ngửi mùi của dung dịch. 

- Nếm vị của dung địch ở 3 bình. 

~ Nhiệt độ của dung dịch (sờ vào thành bình hoặc dùng nhiệt kế). 


* Từ các hiện tượng kể trên hãy rút ra kết luận và viết phương trình phản ứng 


IV - THU HOẠCH 
Học sinh hoàn thành bảng và trả lời các câu hói sau : 


Cách tiến hành 


Quan sát hiện tượng 


Giải thích hiện tượng 


Kết luận 


Vang là một đồ uống quý và bổ dưỡng có đúng không ? Vì sao ? 

Tại sao người ta nói vang hoặc sâmpanh đã mở phải uống hết ? 

Rượu nhẹ (hoặc bia) để lâu có váng trắng và vị chua gát, để lâu nữa thì có 
mùi thối ủng. Hày giải thích hiện tượng trên. 


„mm 


4. Nếu sirô quả (nước quả đậm đặc đường) trong bình nhựa kín thì sau một 
thời gian bình sẽ căng phỏng. Vì sao 2 


“Xàu¿ 


3 THỰC HÀNH : 
LÊN MEN LACTID 


I - MỤC TIÊU 

~__ Học sinh tiến hành được các bước của thí nghiệm. Quan sát, giải thích và rút ra 
kết luận các hiện tượng của thí nghiêm lên men lactic (làm sửa chua và muối 
chua rau quả). 

-__ Học sinh hiểu và giải thích được các bước tiến hành thí nghiệm. 

II - CHUẨN BỊ 
Dụng cụ, nguyên vật liệu cho nhóm 8-10 học sinh. 


1. Dụng cụ 


-__ Cốc đong 500ml (1 chiếc). Lạo 
-__ Cốc nhựa nhỏ 50ml (10 chiếc). 


~_ Bình thuỷ tinh hình trụ 2000ml (1 chiếc). 2 
2. Nguyên vật liệu 


Hình 37. Cốc đong và cốc nhựa 


-_ Sữa đặc có đường (1 hộp), sửa chua 
Vinamilk (1 hộp). 

-_ Rau cải (cải sen, cải bắp, dưa chuột...) rửa sạch, muối NaCl (20g), đường 
saccarôZƠ (58). 


III - CÁCH TIẾN HÀNH 

1. Làm sữa chua 
se Cách tiến hành 

-_ Cho 100ml sữa đặc vào cốc đong. Rót tiếp 350ml nước sôi vào và khuấy đều. 
Để nguội đến 40°C (dùng nhiệt kế hoặc áp tay vào cốc đong còn ấm nóng là 
được). Cho 1 thia sữa chua Vinamilk vào, khuấy đều, đồ ra cốc nhựa. Đưa vào: 
tủ ấm 40°C (có thể đưa vào các hộp xốp, đây kín). Sau 6-8h, sửa sẻ đông tụ lại 
là sửa chua đã được hình thành. Muốn bảo quản sữa chua phải đề vào tủ lạnh. 

-__ Giáo viên đưa mỗi bàn một hộp sửa chua đã làm trước đó 6-8h cho học sinh quan 

Sát và nếm. 

s Quan sát hiện tượng, nhận xét hiện tượng dựa vào gợi ý sau : 

Trạng thái của sữa chua. 

-__ Ngửi mùi của sữa chua. 

- Vị của sữa chua và giải thích. 


* Hãy rút ra kết luận và viết phương trình phản ứng 


2. Muối chua rau quả 

e© Cách tiến hành 

Rau cải cất nhỏ từ 3-4‡cm, dưa chuột để cả quả hoặc cắt đọc (có thể phơi chỏ 
âm đề cho rau quả se mãt). Cho rau (hoặc quả) vào trong bình hình 
trụ (hoặc vai, âu). Pha nước muối NaCl 5-6% và đồ cho ngập rau quả. Nén chát, 
đậy kín, đề nơi ấm 28-30°C. Có thể cho thêm 2 thìa cà phê đường saccarôzơ hoà 
tan. Muốn nhanh có thể thêm 1/2 bát nước dưa chua. Giáo viên nên làm 1 bình muối 
chua rau quả trước 2-3 ngày 


se Quan sát và nhận xét hiện tượng dựa vào gợi ý : 
~__ Màu sắc của rau quả. 
~_ Vị của rau quả. 
- Tại sao lại muối chua rau quả trong nước muối NaCl 5-6% ? 
* Hãy rút ra kết luận và viết phương trình phản ứng 


IV - THU HOẠCH 
Học sinh hoàn thành bảng và trả lời các câu hỏi sau : 
n men lactic : làm sữa chua và muối chua rau quả. 


Cách tiến hành 


Quan sát hiện tượng. 


Giải thích hiện tượng 


Kết luận 


1. Vi sao sữa chuyển từ trạng thái lòng sang trạng thái đặc sệt (đông tụ) và có 
vị chua khi làm sữa chua ? Viết phương trình phản ứng và giải thích. 

2. Người ta nói sửa chua là một loại thực phẩm rất bổ dưỡng có đúng không ? 
Vì sao ? 


3. Khi muối dưa người ta thường cho thêm một ít nước dưa cũ, [ - 2 thìa đường 


để làm gì ? Tại sao khi muối dưa, người ta phải đồ ngập nước và nén chặt 
rau, quả ? 
4. Khi muối dưa người ta có thể phơi dưa ở chỗ nắng nhẹ hoặc chỗ râm cho se mặt 
để làm gì ? 
5. Rau, quả muốn làm dưa chua phải có điều kiện gì ? Nếu không đạt được 
điều kiện ấy phải làm như thế nào ? 
6. Nếu dưa để lâu sẻ bị khú. Vì sao ? 


¬ 1¬ 
9iJlf TRUUfl VN 3INWf šJI 


tJ [ 3jNW† VẬï 


“Màu 
Ki) SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT 


I- KHÁI NIỆM VỀ SINH TRƯỞNG 

Sinh trưởng của vi sinh vật là sự tăng số lượng tế bào. Tuy nhiên, do kích thước 
tế bào nhỏ nên khi nghiên cứu sinh trưởng của vi sinh vật, để thuận tiện, người ta 
theo đõi sự thay đổi của cả quán thể ví sinh vật. 

Nếu ta cấy một vi khuẩn (sinh sản bằng phân đôi) vào bình chứa môi trường thì 
sự tăng số lượng tế bào sẽ diễn ra như sau : 

1 2 4 8 16 32 64 ý 

Có thề biêu thị sự tăng số lượng tế bào nói trên theo cấp số nhân : 

I 21L—->+2—+22 01-+~9<x26 s00 


(Ö đây n là số lần phân chia tế bào) 

Thời gian từ khi sinh ra một tế bào cho đến khi tế bào đó phân chia hoặc số tế 
bào trong quần thề tăng gấp đôi gọi là thời gian thế hệ (kí hiệu là g). Mỗi loài vi sinh 
vật có ø riêng, thậm chí cùng một loài nhưng với điều kiện nuôi cấy khác nhau cũng 
thể hiện g khác nhau. Chảng hạn, thời gian thế hệ § của Escherichia coli (vi khuân 
đường ruột) trong điều kiện thí nghiệm đáy đủ ở 40”C là 20 phút (trong đường ruột, 
do chất dinh đưỡng dao động lại phải cạnh tranh với nhiều vi sinh vật khác, thời 
gian thế hệ ø của E.coli là 12 giờ), của trực khuẩn lao ở 37°C là 12 giờ, của nấm 
men bia ở 30°C là 2 giờ. 

Vì trong thực tế, số lượng tế bào vi khuẩn ban đầu cấy vào không phải là một 
mà là rất nhiều (No), do đó số lượng tế bào sau thời gian nuôi (N) sẽ là : 

NENgx2" 


II - SINH TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ VI SINH VẬT 


1. Nuôi cấy không liên tục 

Cấy vi khuẩn vào một bình nón chứa môi trường lỏng rồi giữ bình ở nhiệt độ 
thích hợp, trong một thời gian nhất định. Nếu trong suốt quá trình đó người ta không 
thêm môi trường mới vào bình cũng không rút sinh khối tế bào ra khỏi bình thì kiều 
nuôi như vậy được gọi là nuôi cấy không liên tục và sinh trưởng ở đây là của cả quần 
thể vi sinh vật. 

Quần thể vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục sinh trưởng theo 4 pha thể 
hiện ở hình 38. 


Hình 38. Đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục 


+ Pha tiềm phát (pha laế) 

Đây là thời gian tính từ khi vi khuẩn được cấy vào bình cho đến khi chúng bắt 
đầu sinh trưởng. Trong pha này vi khuẩn phải thích ứng với môi trường mới, do đó 
chúng phải tổng hợp manh mẽ ADN và các enzim chuẩn bị cho sự phân bào. 

+ Pha luỷ thừa (pha log) 


Trong pha này, vi khuân bắt đầu phân chia mạnh mẽ, số lượng tế bào tăng theo 
luỷ thừa và đạt đến cực đại, thời gian thê hệ đạt tới hằng số, quá trình trao đổi chất 
điển ra mạnh mẽ nhất. 


'*. Trong môi trường tự nhiên (đất, nước), pha log ở vi khuẩn có diễn ra không ? Tại sao ? 


+ Pha cân bằng 

Trong pha này tốc độ sinh trưởng cũng như trao đổi chất của vi khuẩn giảm đán. 
Số lượng tế bào đạt cực đại và không đổi theo thời gian (số lượng tế bào chết cân 
bằng với số lượng tế bào được tao thành). Hơn nữa, kích thước tế bào nhỏ hơn 
trong pha log. Có một số nguyên nhân khiến vi khuẩn chuyền sang pha cân bằng 


như : chất dinh dưỡng bắt đầu can kiệt, nồng độ ôxi giảm (đối với vi khuẩn hiếu 
khí), các chất độc (etanol, một số axit) tích luỹ, pH thay đổi... 


+ Pha suy vong 

Pha này thể hiện ở số lượng tế bào chết vượt số lượng tế bào mới được tạo thành 
do chất dinh dưỡng cạn kiệt, chất độc hại tích luy. Một số vi khuẩn chứa các enzim 
tự phân giải tế bào. Số khác có hình dạng tế bào thay đổi do thành tế bào bị hư hại. 
2. Nuôi cấy liên tục 

Trong nuôi cấy không liên tục, không có sự bổ sung chất đinh dưỡng mới, cũng 
không có sự rút bỏ các chất thải và sinh khối của tế bào dư thừa. Do đó, pha lu 
thừa thường chỉ kéo đài qua vài thế hệ. Vi vậy, để thu được nhiều sinh khối hoặc 
sản phẩm của vi sinh vật trong công nghệ người ta sử dụng phương pháp nuôi cấy 
liên tục. Trong trường hợp đó, các điêu kiện môi trường được duy trì ồn định nhờ 
việc bố sung thường xuyên chất dinh dưỡng và loại bỏ không ngừng các chất thải. 
Trong một hệ thống mở như vậy, quần thê vi khuẩn có thể sinh trưởng ở pha luỹ 
thừa trong một thời gian dài, mật độ tế bào tương đối ồn định. Nuôi cấy liên tục 
được sử dụng để sản xuất sinh khối vi sinh vật, các enzim, vitamin, êtanol... 


Sinh trưởng của vì sinh vật là sự tăng số lượng tế bào. Khi được 
nuôi cây không liên tục, đường cong sinh trưởng của quần thể 
vi sinh vật, mà điển hình là vi khuẩn, thể hiện qua 4 pha : pha 
tiểm phát, pha luy thừa, pha cân bằng và pha suy vong. Để tạo 
điều kiện cho vì sinh vật luôn sinh trưởng ở pha luy thừa, trong 
công nghệ người ta thường sử dụng phương pháp nuôi cấy liên 
tực. 


Người ta cũng lợi dụng tốc độ sinh trưởng nhanh của vì sinh vật 
để sản xuất sinh khối và các sản phẩm trao đổi chất của chúng 
phục vụ cho đời sống và cho sản xuất. 


Ế âu hỏi và bài tập 


1. Định nghĩa : "Sinh trưởng của vi sinh vật" là gì ? 

9. Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi 
cấy không liên tục. 

3. Tại sao nói "Dạ dày - ruột ở người là một hệ thống nuôi cấy liên tục đối 
với vi sinh vật" ? 

4. Nếu nuôi vi sinh vật không liên tục thì dựa vào đường cong sinh trưởng 
em sẽ thu hoạch sinh khối vào thời điểm nào là thích hợp ? 


Em có biết ? 
ÂN NHÂN VÀ TỘI PHẠM 


Khi nói đến nấm men, ta nghĩ ngay đến một nhóm vi sinh vật có ích 
gắn bó mật thiết với đời sống con người : men rượu, men bia, men 
bánh mì... Vậy mà có một loài gây bệnh khá phổ biến ở các bà mẹ và 
trẻ sơ sinh : Candida albicans. Loài nấm men này thường sống ở âm 
đạo của người phụ nữ khoẻ mạnh. Số lượng của chúng ở đây khá 
thấp vì ở âm đạo của người phụ nữ trong thời kì sinh nở, "cư dân" đông 
đúc nhất là các vi khuẩn lactic. Chúng lên men glicôgen tạo thành axit 
lactic duy trì pH ở âm đạo là 4,4 - 4,6. Sống chung với các "đối thủ" 
đông hơn gấp bội tranh giành hết mọi thứ (thức ăn, chỗ ở) lại không 
thích ứng với pH thấp "các cư dân" thiểu số không đủ sức đồ quấy rối. 
Nhưng nếu vì lí do nào đó (như khi người mẹ có thai, uống thuốc tránh 
thai hoặc dùng chất kháng sinh) khiến số lượng vi khuẩn lactic giảm 
hẳn di, bấy giờ Candida albicans sẽ trỗi dậy và ... lộ nguyên hình là 
những “tội phạm". Người ta gọi chúng là vi sinh vật gây bệnh cơ hội. 
Chúng gây viêm âm đạo, khiến người bệnh cảm thấy đau đớn, khó 
chịu. Nếu như sau đó người mẹ sinh con, khi lọt qua âm đạo, đường 
hô hấp phía trên của trẻ khó thoát khỏi bọn "tội phạm” này. Chẳng 
bao lâu, trên bề mặt lưỡi của trẻ sẽ phủ đầy các vết trắng, nhỏ : đó 
chính là các sợi của Candida albicans cộng với các biểu mô của lưỡi 
bong ra. Đứa trẻ đã bị tưa lưỡi và quấy khóc. 


sœ@œ©œ©G©o9©Ằ©6Ằ6Ằ©9969ẴẰG6G96669669Ằ66©Ằ©59o6se©°eeẲ©eoeo©°eeeo°eo©Ẳese 


Rõ ràng, chúng ta dễ phát hiện kẻ thù nhưng lại khó nhận ra ân nhân. 


°⁄»¿ 


39 


I- SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN SƠ 


SINH SÀN PỦA VI SINH VẬT 


1. Phân đôi 

Háu hết vi khuân sinh sản 
bằng cách phân đôi (hình 39.1). 
Trong quá trình này, mỏi tế bào 
tăng lên về kích thước, tạo nên 
thành và màng, tổng hợp mới 
các enzim và ribôxôm đồng thời 
nhân đôi ADN. Sau khi tế bào 
đạt gấp đôi chiều dài (nếu là 
trưc khuần) hoäc gấp đôi đường 
kính (nếu là cầu khuẩn), 1 vách 
ngăn sẽ phát triển tách 2 ADN 
giống nhau và tế bào chất thành 
2 phán riêng biệt. Cuối cùng ` _n... 
thành tế bào được hoàn thiện và HÌN)280550IDBEHGỐI Ở VI KHIỂN 
2 tế bào con rời nhau ra. 


2. Nảy chồi và tạo thành bào tử 

Xa khuẩn (nhóm vi khuẩn hình sợi) lại sinh sản bằng cách phân cắt phần đỉnh 
của sợi khí sinh (sợi sinh trưởng phía trên cơ chất) thành một chuỏi bào tử. Khi phát 
tán đến một cơ chất thuân lợi, mỏi bào tử sẽ nảy máảm thành một cơ thẻ mới. Một 
Số vi khuẩn sống trong nước lại sinh sản nhờ nảy chói, tế bào mẹ tao thành một chói 
ở cực, chói lớn dân rồi tách ra thành một vi khuẩn mới. 


II - SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT NHÂN THỰC 


1. Phân đôi và nảy chồi 

Ở nãm men, chỉ một số sinh sản bằng cách phân đôi còn đa số sinh sản theo 
kiểu nảy chói (nấm men rượu). Trên bề mặt tế bào mẹ xuất hiện một chói, chói lớn 
dán, nhận được đầy đủ các thành phân của tế bào rồi tách ra tiếp tục sinh trưởng 
cho đến khi đạt được kích thước của tế bào mẹ. 


2. Sinh sản hữu tính và vô tính 


Nấm men có thề sinh sản hữu tính. Khi tế 


bào lưỡng bội giảm phân, tạo thành 4 hoặc 


nhiều hơn 4 bào tử đơn 


¡ có thành dày bên 


trong tế bào mẹ. Ở đa số nấm men, thành tế 
bào mẹ trở thành một túi (nang) chứa các 
bào tử. Khi túi vỡ, các bào tử được giải 
phóng ; các bào tử đơn bội khác nhau về giới 
tính sẻ kết hợp với nhau tạo thành một tế 
bào lưỡng bội nảy chồi mạnh mẽ (hình 39.2). 


và hữu tính : 


Nấm sợi sinh sản bằng cả bào tử vô tính 


Bào tử vô tính tạo thành chuỗi trên đỉnh 
của các sợi nấm khí sinh hoặc được tạo 
thành bên trong các túi (nang) nằm ở 
đỉnh của các sợi nấm khí sinh. Một loại 
bào tử vô tính khác gọi là bào tử áo có 
vách dày (hình 39.3). 

Bào tử hữu tính : bao gồm một số dạng 
sau đây : 


+ Các nấm lớn (ví dụ : nấm rơm) có một 
cấu trúc gọi là thể quả (mũ nấm), mặt 
dưới thể quả chứa các dãy cấu trúc 
đạng đùi cui gọi là đảm (nghĩa là cái 
giá). Bào tử phát sinh trên đỉnh của 
đảm, do đó được gọi là bào tử đảm. 

+ Bào tử túi nằm bên trong một túi, một 
số túi lại được chứa bên trong thể quả 
chung lớn hơn. 

+ Bào tử tiếp hợp (hình 39.4) và bào tử 
noän cũng là hai loại bào tử hữu tính ở 
nấm. Bào tử tiếp hợp được bao bọc bởi 
một vách dày, màu sảm giúp chúng 
kháng được khô hạn và nhiệt độ cao. 
Bào tử noän tạo thành ở một số nấm 
thuỷ sinh, là các bào tử lớn có lông, roi. 


Hình 39.2. Sự tạo thành bào tử túi và 
nảy chi ở nấm men Saccharomyces 


Hình 39.3. Bào tử áo ở nấm sợi 


Hình 39.4. Bào tử tiếp hợp ở nấm sợi 


Hâu hết vì khuẩn sinh sản bằng cách phân đôi. Riêng nhóm vì 
khuẩn dạng sợi (xạ khuẩn) lại sinh sản nhờ các bào từ vô tính. 

Đa số nấm men sinh sản bằng cách nảy chôi, một số có thể có 
giai đoạn sinh sản bằng bào tử hữu tính (bào tử đảm, bào tử túi), 


một số í† sinh sản bàng cách phân dôi. 
Năm sơi sinh sản bằng cả bào từ vô tính và hữu tính. 


âu hỏi và bài tập 


1. Vi khuẩn có thể sinh sản bằng các hình thức nào ? 

9. Quá trình nảy chổi ở nấm men diễn ra như thế nào ? 

3. Hãy mô tả sự tạo thành bào tử hữu tính ở nấm men. 

4... Nấm sợi có thể sinh sản bằng các loại bào tử hữu tính nào ? 


'3⁄5à¿ 


4 0 ẢNH HƯỞNG PÙA CÁC YÊU TỐ H0Á HỌC 
ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT 


I - CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CHÍNH 


Để sinh trưởng và phát triển, vi sinh vật cũng cân tất cả các chất dinh đưỡng 
như ở các cơ thể bậc cao. 


1. Cacbon 

Ngoài nước, cacbon là yếu tố dinh dưỡng quan trọng nhất đối với sinh trưởng 
của vi sinh vật, là bộ khung cấu trúc của chất sống, cắn cho tất cả các hợp chất hữu 
cơ tạo nên tế bào. Cacbon chiếm 50% khối lượng khô của một tế bào vi khuẩn điển 
hình. Vi sinh vật hoá dị dưỡng nhân được hầu hết cacbon từ các chất hữu cơ như :; 
prôtêin, cacbohidrat và lipit. Vi sinh vật hoá tự dưỡng và quang tự dưỡng lại thu 
nhận cacbon từ COa. 

2. Nitơ, lưu huỳnh và phôtpho 

Tổng hợp prôtêin đòi hỏi một lượng lớn nitơ và một phán lưu huỳnh. Việc tổng 
hợp ADN và ARN cũng cần nitơ và phôtpho tương tự như tống hợp ATP. Nitơ 
chiếm khoảng 14% khối lượng khô của tế bào vi khuẩn còn lưu huỳnh và phôtpho 
chiếm 4%. 

Vi sinh vật sử dụng nitơ chủ yếu đề tạo thành nhóm amin của các axit amin. 
Chúng phân giải các prôtêin thành axit amin rồi sử dụng các axit amin này đề tống 
hợp các prôtê¡n mới. Số khác sử dụng nitơ từ ion NHỉ gặp trong một số chất hữu 
cơ của tế bào hoặc từ NOa.. 

Nhiều vi khuẩn trong đó có các vi khuẩn lam, có khả năng sử dụng Nạ trực tiếp 
từ khí quyền thông qua quá trình cô định nitơ. 

Lưu huỳnh được dùng để tổng hợp các axit amin chứa lưu huỳnh như xistêin, 
mêtiônin. 

Phôtpho cần cho tổng hợp axit nuclêie và phôtpholipit của màng sinh chất, cũng 
như tổng hợp ATP. 

3. Ôxi 

Dựa vào nhu cảu ôxi cán cho sinh trưởng, vi sinh vật được chia thành : 
eœ_ Hiếu khí bát buộc : chỉ có thể sinh trưởng khi có mặt ôxi (nhiều vi khuẩn, hầu 

hết tảo, nấm, động vật nguyên sinh). 


se Ki khí bắt buộc : chỉ có thể sinh trưởng khi không có mắt ôxi (vi khuẩn uốn ván, 
vi khuẩn sinh mêétan). 

se Ki khí không bắt buộc : có thể sử dụng ôxi đề hô hấp hiếu khí, nhưng khi 
khỏng có mặt ôxi có thể tiền hành lên men (nấm men rượu) hoặc hô hấp 
ki khí (Bacilus). 

e _ Vi hiểu khí : có khả năng sinh trưởng chỉ khi nồng độ ôxi thấp hơn nồng độ ôxi 
trong. khí quyền (vi khuẩn giang mai). 


4. Các yếu tố sinh trưởng 

Đây là các chất hữu cơ quan trọng mà một số vi sinh vật không tổng hợp được 
và phải thu nhận trực tiếp từ môi trường, chảng hạn các vitamin, axit amin, các 
bazơ purin và pirimidin. 

Nhiều vi sinh vật có khả năng tổng hợp tất cả các vitamin, axit amin và bazơ 
nitơ nhưng một số chủng tự nhiên bị đột biến mất khả năng tổng hợp các yếu tổ sinh 
trương trên. Vĩ vậy, khi nuõi cấy cần phải bổ sung cac yếu tố này. 


II - CÁC CHẤT ỨC CHẾ SINH TRƯỜNG 

Sinh trưởng của vi sinh vật có thể bị ức chế bởi nhiều loại hoá chất tự nhiên cũng 
như nhân tạo. Con người đã lợi dụng các hoá chất này đề bảo quản thực phẩm và 
các vật phẩm khác cùng như đề phòng trừ các vi sinh vật gây bệnh, chẳng hạn : 

Các phenol và aleohol : gây biến tính prôtêin, thường được dùng làm chất tẩy 
uế và sát trùng. 

Các halôgen (iôt, clo, brôm và fluo) : gây biến tính prôtêin, thường được dùng 
làm chất tẩy uế và làm sạch nước. 


Các chất ôxi hoá (perôxit, ôzôn và axit peraxêtic) : gây biến tính prôtêin do ôxi 
hoá, thường được dùng làm chất tẩy uế, sát trùng các vết thương sâu, làm sạch 
nước, khử trùng các thiết bị y tế và thiết bị chế biến thực phẩm. 

Các chất hoạt động bẻ mặt : làm giảm sức căng bể mặt của nước và gây hư hại 
màng sinh chất. Ví dụ : xà phòng được dùng đề loại bỏ vi sinh vật, các chất tẩy rửa 
được dùng đề sát trùng. 

Các kim loại nặng : gây biến tính prôtêin, nitrat bạc được dùng để tầm các vật 
liệu bảng bó khi phảu thuật nhằm phòng trừ các vi khuẩn đã kháng kháng sinh ; 
mercuaerom (một hợp chất của thuỷ ngân) là chất sát trùng, thường có mặt trong 
các tủ thuốc gia đình. 

Các anđêhit : gây biến tính và làm bất hoạt các prôtêin, là các chất tầy uế và là 
dịch dùng ướp xác (như formalin). 

Chất kháng sinh : diệt khuẩn có tính chọn lọc, có tác dụng lên thành tế bào và 
màng sinh chất, kìm hãm việc tổng hợp axit nuclê¡c và prôtê¡n, dùng trong y tế, 
thú y. 


Để sinh trưởng và phát triển, vi sinh vật cung cân tất cả các chất 
dinh dưỡng, các yếu tố sinh trưởng giống các sinh vật bậc cao 
nhự : cacbon, nHơ, lu huỳnh, avi1 amin, vitamin... Sinh trưởng 
của vi sinh vật có thể bị ức chế bởi nhiêu hoá chất tự nhiên và 
nhân tạo. Con người đa sử dụng các hoá chất này để bảo quản 
và phòng trừ các vi sinh vật gây bệnh. 


âu hỏi và bài tập 


Em có biết ? 


Hãy kể tên các chất dinh dưỡng chính ảnh hưởng tới sinh trưởng của 
vi sinh vật. 

Các chất nào được goi là yếu tố sinh trưởng ? Tai sao vi sinh vật lại cần 
yếu tố sinh trưởng ? 

Những loại chất nào thường được sử dụng để ức chế sinh trưởng của 
vỉ sinh vật ? 


Nếu trong đời sống hằng ngày con người luôn phải gắn bó mật thiết 
với nhau như "Nước nương vào mạ, mạ nương vào nước" thì giữa các 
vi sinh vật sống trong tự nhiên cũng tồn tại mối quan hệ tương tự. 
Không phải cơ thể nào Cũng có khả năng "tự cung, tự cấp" cho mình 
mọi chất dinh dưỡng cần thiết. Trái lại, trong vòng đời, chúng có thể 
bị đột biến mất khả năng tổng hợp một chất hoặc một thành phần của 
chất đặc biệt là các yếu tố sinh trưởng. Trong hoàn cảnh đó, chúng 
chỉ có thể sinh trưởng nếu sống chung và có sự trao đổi chất dinh 
dưỡng cho. nhau. Ví dụ : 

+ Loài mốc trắng (Mucor ramannianus) và loài nấm men đỏ 
(Rhodotorula rubra) đều cẩn vitamin B1 (tiamin) để sinh trưởng 
nhưng cả hai đều không tự tổng hợp được. Tuy nhiên, loài đầu có thể 
tổng hợp phần pirimidin, còn loài sau lại tổng hợp được nhân tiazol. 
Vì vậy, trong tự nhiên, chúng dễ tìm đến nhau "góp thức ăn chung" 
để sống. 

+ Vi khuẩn lactic Lactobacillus arabinosus và vi khuẩn đường ruột 
Enterococcus faecalis cũng phụ thuộc vào nhau về dinh dưỡng. Cả 
hai đều cần axit folic (vitamin) và phenylalanin (axit amin). Tuy nhiên, 
chỉ vi khuẩn lactic có khả niăng tổng hợp axit folic và chỉ vi khuẩn 
đường ruột có khả năng tổng hợp phenylalanin. Thế là chúng gặp 
nhau để chung sống. 


seeeœoesoeeoS6Ẵeeeoeoeeeeoeeee©°o°de°eoeoeeeeoeesee 


°»¿ 


41 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ VẬT LÍ 
ĐẾN SINH TRƯỜNG CỦA VI SINH VẬT 


Để sinh trưởng và phát triển vi sinh vật cũng đòi hỏi phải có các nhu cầu về vật 
lí thích hợp như : nhiệt độ, pH, độ ẩm, bức xa. 


I- NHIỆT ĐỘ 


Nhiệt độ ảnh hưởng sâu sắc đến tốc độ phản ứng hoá học, sinh hoá học trong tế 
bào nên cũng ảnh hưởng tới tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật. 

Dưa trên pham vi nhiệt độ ưa thích, vi sinh vật được chia thành 4 nhóm chủ yếu : 
ưa lạnh, ưa ấm, ưa nhiệt và ưa siêu nhiệt. Đa số vì khuẩn đều có một phạm vi nhiệt 
độ sinh trưởng đặc trưng, đó là : nhiệt độ cực đại, nhiệt độ tối ưu và nhiệt độ cực tiểu. 
Miệt độ tối ưu là nhiệt độ mà vi khuẩn sinh trưởng mạnh nhất. Ở nhiệt độ cực đại và 
cực tiểu vi khuẩn vản có thể sinh trưởng nhưng yếu ớt. 


* Dựa vào phạm vi nhiệt độ sinh trưởng ở hình dưới đây, hãy điền tên các nhóm vi khuẩn 
vào ô trống. 


Hình 41. Nhiệt độ sinh trưởng của các nhóm vi sinh vật 


Vị sinh vật ưa lạnh thường sống ở các vùng Nam Cực, Bắc Cực, các đại dương 
(90% đại dương có nhiệt độ < 5°C), sinh trưởng tối ưu ở nhiệt độ < 15ĐC. 

Các enzim, các pròtêin vận chuyền chất dinh dưỡng và các ribôxôm của các vi 
sinh vật này hoạt động bình thường ở nhiệt độ thấp. Màng sinh chất của chúng 
chứa nhiều axit béo không no, nhờ vậy, ngay ở nhiệt độ thấp màng vẫn duy trì được 
trạng thái bán lỏng. Ở nhiều vi khuẩn ưa lạnh, khi nhiệt độ > 20°C màng sinh chất 
đã bị vỡ. 


a ấm có nhiệt độ sinh trưởng tối ưu là 20 - 40C. Đa số thuộc nhóm 
h vật đất, vi sinh vật nước, vi sinh vật sống trong cơ thê người và 
e (kề cả các vi sinh vật gây bệnh), vi sinh vật gây hư hỏng đồ ăn, thức uống 
hằng ngày. 

Môi số vi sinh vật ưa nhiệt, sinh trưởng tối uu ở 55 - 65°C. Đa số chúng là vi 
khuẩn, một số là nấm và tảo. Nơi sống của chúng là các đống phân ủ, đống cỏ khô 
tự đốt nóng và các suối nước nóng. Hoạt động của các enzim và ribôxôm của chúng 
thích ứng ở nhiệt độ cao. 


Ở các vùng nóng bỏng của biển hoặc đáy biển tồn tại một số vi khuẩn ưa siêu 
nhiệt (có nhiệt độ sinh trưởng tối ưu 85 - 110°C). 


II - pH 
Độ pH ảnh hưởng tới tính thấm qua màng, hoạt động chuyền hoá vật chất 

trong tế bào, hoạt tính enzim, sự hình thành A TP... 

Đại lượng đo độ axit hay độ kiểm tương đổi được gọi là pH. Giá trị pH được 
biểu hiện bằng một số từ 0 đến 14. Các chất axit có pH < 7, các chất kiềm có 
pH >7. Nước thuần khiết có pH là 7 (trung tính). 

Vi sinh vật đáp ứng với pH tương tự như với nhiệt độ. Dựa vào pH thích hợp 
chúng cũng được chia thành 3 nhóm chủ yếu : 

-__ Đa số vi khuẩn và động vật nguyên sinh là nhóm ưa trung tính, sinh trương tốt 
nhất ở pH 6 - 8 và ngừng sinh trưởng ở pH < 4 hoặc pH >9. Sở di vậy vì các 
ion HỶ và OH~ kìm hãm hoạt động của các enzim trong tế bào, 

-__ Sốít vi khuẩn và đa số nấm ưa axit, pH khoảng 4 - 6. Các ion HỶ làm bền màng 
sinh chất của chúng nhưng không tích luy bên trong tế bào, do đó pH nội bào 
vân duy trì gần trung tính. Một số vi khuẩn sống trong vùng đất khai mỏ có thể 
sinh trưởng thích hợp ở pH 2 - 3 ; số khác gặp trong các suối nóng axit, sinh 
trưởng mạnh ở pH l - 3 và ở nhiệt độ cao. 


* Hãy nêu một số vi khuẩn ưa axit thường gặp trong các thức ăn hằng ngày ? 

~ Nhiều vi khuẩn ưa kiểm sinh trưởng tốt ở pH >9, đôi khi ở pH > 11. Những vi 
khuẩn này có mặt ở các hồ và đất kiếm. Chúng duy trì pH nội bào gắn trung tính 
nhờ khả năng tích luy các ion H từ bên ngoài. 


* -Trong tự nhiên, nhiều ví khuẩn ưa trung tính tạo ra các chất thải có tính axit hoặc 
kiềm, vậy mà chúng vẫn sinh trưởng bình thường trong môi trường đó. Hãy giải thích 
vì sao ? 

- Công nghiệp xà phòng bột và chất tẩy rửa sử dụng một số enzim vi sinh vật. Các 
enzim này phải có đặc tính gì (ưa axit, ưa trung tính, ưa kiềm) ? Vì sao ? 


III - ĐỘ ẨM 

Đề sinh trưởng và chuyền hoá vật chất, vi sinh vật cản có nước. Nước cản cho 
việc hoà tan các enzim và chất dinh dưỡng nhưng cũng là chất tham gia trong nhiều 
phản ứng chuyền hoá vật chất quan trọng. 

Khi sinh trưởng trong môi trường nước có nồng độ chất hoà tan cao hơn nồng 
độ nội bào, nước bên trong tế bào sẽ bị rút ra bên ngoài dân đến hiện tượng co 
nguyên sinh chất và sinh trưởng bị kìm hảm. Ngược lại, nếu môi trường có nồng độ 
chất hoà tan quá thấp (ví dụ như nước thuần khiết), nước từ bên ngoài sẻ xâm nhập 
tế bào. 

Trong tự nhiên, vi sinh vật thường sống ở những nơi nghèo dinh dưỡng. Hậu quả 
là nước từ bên ngoài sẽ xâm nhập tế bào. 


*'_ Khi sinh trưởng trong môi trường nghèo dinh dưỡng (nhược trương), tế bào chất của vi 
khuẩn sẽ rút nước từ bên ngoài vào làm tế bào căng lên. Tế bào vi khuẩn có thể bị vỡ 
do án suất thẩm thấu nội bào tăng lên hay không ? Tại sao ? 

Nhiều vi khuẩn sống ở biển chứa nông độ muối cao (3,5%), thâm chí một số gäp 

ở các hồ muối (có nồng độ NaCl trên 15%). Người ta gọi chúng là các vi khuẩn ưa 

mặn. Chúng dựa vào các ion Na” đề duy trì thành tế bào và màng sinh chất được 

nguyên vẹn. Để cân bằng áp suất thầm thấu với môi trường nhiều vi khuẩn biền đã 
tích luỷ các ion KỲ trong tế bào chất, số khác lại tích luy axit amin, glixêrin hoặc 
mannitol. 

Nồng độ đường cao cũng gây mất nước cho tế bào vi sinh vật. Nhưng, một số 
nấm men và nấm mốc có thể sinh trưởng bình thường trên các loại mứt quả. Chúng 
được gọi là các vi sinh vật ưa thầm thấu (hoặc ưa saccarôZØ). 


IV - BỨC XẠ 
Có 2 loại bức xạ : 

-_ Bức xạ ion hoá (tia gamma, tia X) có tác dụng phá huỷ ADN của ví sinh vật 
được dùng đề khử trùng các thiết bị y tế và thiết bị phòng thí nghiệm và đề bảo 
quản thực phẩm. 

-__ Bức xạ không ion hoá (tia tử ngoại) : kìm ham sự sao mã và phiên mã của vi 
sinh vật, được dùng đề tẩy uế và khử trùng bẻ mắt các vật thể, các dịch lỏng 
trong suốt và các khí. 


Ngoài các yếu tố hoá học, vì sinh vật cũng cần một số yếu tố vật 
lí để sinh trưởng, phát triển như : nhiệt độ, pH, độ ẩm, bức xạ. 
Lợi dụng các nhu câu nói trên của vi sinh vật, con người có thể 
chủ động tạo ra các điều kiện nuôi cây thích hợp (với các vi sinh 
vật có lợi) hoặc không thích hợp (với các vi sinh vật có hại) để 
kích thích hoặc kùm hãm sinh trưởng của chúng. 


âu hỏi và bài tập 


Em có biết ? 


Hãy cho biết nơi sống của các vi khuẩn ưa lạnh, ưa ấm, ưa nhiệt và ưa 
siêu nhiệt. 

Tác nhân gây hư hại các loại quả thường là nấm mốc mà ít khi là vi khuẩn. 
Hãy giải thích vì sao ? 

Khi mua một miếng thịt lợn hoặc một con cá nhưng chưa kịp chế biến, 
người ta thường xát muối lên miếng thịt hoặc con cá. Hãy giải thích 
tại sao ? 

Gặp hôm trời nắng to, ai cũng muốn mang phơi một số đồ dùng (như 
quần áo, chăn chiếu...) cũng như thực phẩm (đậu nành, lạc vừng...). Việc 
phơi nắng có tác dụng gì ? 


se Nếu có dịp đến thăm Nam Cực, Bắc Cực em có thể phát hiện thấy 
một hiện tượng kì lạ : giữa đại dương mênh mông của màu trắng mượt 
mà bỗng nổi bật lên các sông băng và cánh đồng tuyết màu hồng. 
Cái gì vậy ? Xin trả lời đó là màu của bào tử một loài tảo lục đơn bào 
(tên khoa học : Chlamydomonas nivalis). Loài tảo này ưa lạnh, nhiệt 
độ thích hợp là 0C, chỉ > 59C chúng đã ngừng sinh trưởng. Do trao 
đổi chất, nhiệt thoát ra làm tan tuyết xung quanh mỗi tế bào, cung cấp 
nước lỏng cần cho sinh trưởng của tảo ; ánh sáng mặt trời bảo đảm 
năng lượng cho quang hợp của chúng và để các bào tử được dịp khoe 
sắc với thiên nhiên. 

Thật là một loài tảo kì lạ và hấp dẫn ! 

e Viêm, loét và ung thư dạ dày là một bệnh khá phổ biến ở người. 
Nhưng chỉ mấy năm gần đây, các nhà khoa học mới phát hiện ra "thủ 
phạm" của bệnli là một loài vị khuẩn có tên Helicobactler pylori. Như 
ta biết, màng nhầy dạ dày tiết ra dịch chứa enzim phân giải prôtêin 
và HCI dùng hoạt hoá enzim này. Các tế bào chuyên hoá khác sản 
sinh ra một lớp nhầy bảo vệ dạ dày khỏi ï tự tiêu hoá. Dịch dạ dày 
(dịch vị) có pH 2 - 3. Do đó, các vi khuẩn không ưa axit thường không 
thể tồn tại ở đây. H. pylori không phải là vi khuẩn ưa axit nhưng bằng 
cách gắn vào các tế bào tiết chất nhầy của dạ dày và tiết ra enzim 
urêaza phân giải urê thành ion NH¿ (có đặc tính kiểm) chúng đã 
nâng cao pH tại chỗ và đàng hoàng ngự trị tại dạ dày. 

Đúng là một kẻ "ranh mãnh" đáng ... khâm phục ! 


°⁄»¿ 


4 THỰC HÀNH: - 
(UAN SÁT MỘT SỐ VI SINH VẬT 


I - MỤC TIÊU 


Hẹc sinh tiến hành được các thao tác nhuộm đơn tế bào và quan sát được hình 
dạng của một số loại nãm men, vi khuẩn, nấm mốc và bào tử của nấm mốc. 


II - CHUẨN BỊ 


1. Dụng cụ, hoá chất 

-__ Que cấy võ trùng, phiến kính sach. đèn cồn, kính hiền vi, châu đựng nước rửa, 
pipet, giấy lọc cắt nhỏ (cỡ 2 x 3cm), ống nghiệm. 

~__ Dung dịnh fucsin 1% (có thể thay thế fucsin đó bằng các thuốc kiềm khác màu 
đỏ như safranin, pirônin). nước cất. 


2. Nguyên vật liệu 

- Nãm men: Tốt nhất là dùng dung dịch lên men rượu, nếu không có có thề dùng 
bột bánh men tán nhỏ hoà với nước đường 10% trước 24 giờ. 

-_ Nước váng dưa chua. 

-_ Nấm mốc có thể dùng vỏ cam, vỏ quýt hay bánh mì bị mốc xanh. 

-_ Một số tiêu bản làm sản của một số loài vi sinh vật và bào tử nấm mốc. 


III - CÁCH TIẾN HÀNH 


1. Nhuộm đơn và quan sát tế bào nấm men 
-__ Cách tiến hành : 

Dùng que cấy lấy mót giot dung dịch lên men hoäc môt giot dung dịch bánh men 
cho vào ống nghiệm đã có sản 5mÏ nước cất, khuấy đều. Dùng que cấy lấy một giọt 
dung dịch này cho lên một phiến kính sạch, hong khô tự nhiên hay hơ nhẹ vài lượt 
phía trên cao của ngọn lửa đèn cồn. Dùng pipet nhỏ một giọt fucsin vào vị trí đã nhỏ 
giọt dung dịch lên men khó. Đề một phút rồi nghiêng phiến kính đồ fucsin đi. Rửa 
nhẹ tiêu bản bằng nước cất, hong khô rồi đưa lên soi kính, lúc đầu ở vật kính x10, 
sau đó là x40. 


-__ Yêu cầu : Quan sát được tế bào nấm men hình trái xoan, có tế bào nảy chồi. 
2. Nhuộm đon phát hiện vi sinh vật trong khoang miệng 
-__ Cách tiến hành : 


Dùng tăm tre lấy một ít bựa răng cho vào ống nghiêm có 5ml nước cất, khuấy 
đều. Dùng que cấy lấy một giọt dung dịch này cho lên một phiến kính sạch. Sau đó 
làm như nhuộm đơn tế bào nấm men. 

-_ Yêu cầu : Quan sát được cáu khuẩn và trực khuẩn (vi khuẩn hình que ngắn). 

(Trong khoang miệng của người có một hệ vi sinh vật đặc trưng : các liên cảu, 
tụ cầu, trực khuẩn lactic và một số dạng nấm men.) 

3. Quan sát nấm sợi trên thực phầm bị mốc 
-__ Cách tiến hành : 

Dùng que cấy vô trùng lấy một ít nấm sợi trên mầu bánh mì, hoặc vỏ cam, vỏ 
quýt đã bị mốc cho vào ống nghiệm đã có sản 5ml nước. Dùng que cấy lấy một giọt 
nước dung dịch này đưa lên một phiến kính sach. Hong khô tự nhiên hoäc hơ nhẹ 
vài lượt phía trên cao ngọn lửa đèn cồn rồi đưa lên soi kính. 


-_ Yêu cầu : Quan sát được hình dang của một số nấm mốc. 
4. Quan sát tiêu bản một số loại vi sinh vật và bào tử nấm 

Lần lượt đưa các tiêu bản một số loại vi sinh vật và bào tử nãm lên soi kính. 
IV - THU HOẠCH 


Viết thu hoạch và vẽ hình dạng các vi sinh vật đã quan sát được. 
Các em có thể tham khảo hình dạng một số loại vi sinh vật sau : 


a) Tu cầu khuẩn (Slaphylococcus) b) Trúc khuẩn Bacillus 
(Kính hiển vi thường, x 1500) (Kính hiển vi thường, x 1000) 


©) Xoắn khuẩn đỏ (Rhodospirillum) d) Nấm men (Saccharomyoes). 
(Kính hiển vi thường, x 1000) (Kính hiển vi điện tủ quét, x 21000) 


Hình 42. Hình dạng một số loại vi sinh vật 


lim] 


„„ LH 


_ VIRUT VÀ JÊMW TRUYỆN IIIfM 


S3⁄5à¿ 


đã 


I- KHÁI NIỆM 
1. Sự phát hiện ra virut 

Từ trước Công nguyên, đã có nhiều tài liệu về một số bệnh mà sau này người ta 
xác định là do virut gây nên như bệnh dai, bại liệt, đâu mùa. Năm 1892 
D.L.Ivanopxki, nhà khoa học người Nga khi lấy dịch ép của lá cây thuốc lá bị bệnh 
khảm, cho lọc qua nến lọc vi khuẩn rồi lấy dịch ép này nhiẻm vào lá cây thuốc lá 
không bị bệnh thì thấy cây cũng bị mắc bệnh. Soi dưới kính hiển vi, ông không quan 
sát thấy mắm bệnh, nuôi cấy tren thạch không có khuẩn lạc. Ông cho rằng mầm 
bệnh là một loại vi sinh vật nhỏ hơn vi khuẩn, năm 1898 người ta gọi là virut (nghĩa 
là mám độc). Năm đó, người ta cũng phát hiện ra virut gây bệnh cho động vật (bệnh 
lở mồm long móng ở trâu bò). Năm 1915 phát hiện ra virut ở vi khuẩn và được gọi 
là thẻ thực khuẩn (Bacterio phagơ gọi tắt là phagơ). 


DẤU TRÚC PÁC LŨẠI VIRUT 


2. Khái niệm 
* Từ cách phát hiện ra virut, có nhận xét gì về đặc điểm chung của virut ? (kích thước, 
cấu tạo, cách dinh dưỡng) 

Virut là một thực thể sống chưa có cấu tạo tế bào, kích thước của chúng rất nhỏ 
trung binh 10 - 100nm. Chúng chỉ gồm 2 phần chính : vỏ là prôtêin (capsit) và lõi 
là axit nuelêic. Do chưa có cấu tạo tế bào nên virut sống kí sinh bắt buộc trong tế 
bào chủ (vi sinh vật, động vật hoặc thực vật), virut ngoài tế bào chủ được gọi là hạt 
virut hay virion. 


II - HÌNH THÁI VÀ CẤU TẠO 


1. Hình thái 

Dựa vào hình thái ngoài của virut, người ta chia virut làm 3 loại : cấu trúc xoắn, 
cấu trúc khối và cấu trúc hỏn hợp. Cấu trúc khối chúng ta xét 2 đại diện : virut 
Ađênô là virut trấn và HIV là một dạng virut có vỏ ngoài. Còn virut cấu trúc xoắn 
chúng ta nghiên cứu đại điện là virut khảm thuốc lá và cấu trúc hỏn hợp là virut của 
vi khuẩn (phagơ T2) là một loại phagơ ở E.coli. 


Capsôme. 
Vỏ prôtêin 

(Capsit) Sợi ARN 
Sợi ARN 


I 
Vỏ p0t8m (Capsh) 


Capsôme 


Gai 


Vỏ prôtêin TH UOXNN 


Virut HIV Virut Ađênô (20 mật) 


Đầu đối xứng 
khối đa diện 


'ĐuØI đổi xứng 
xoắn trụ 


Virut của E.coli (phagơ T2) 
Hình 43. Hình thái và cấu trúc một số loại virut 


` Dựa vào những thông tin trên hình 43 hãy điền vào bảng sau : 


{Í BẰNG8fỐƒỐY Hình mãi và cấu trúc một số bại vi. 


Virut cấu trúc 
khối 


Virut cấu trúc hỗn hợp 
(Phagơ T2) 


Các phagơ có cấu tạo phức tạp nhất. Cuối của trụ đuôi cö đĩa gốc là một hình 
6 cạnh có một lỗ ở giữa, nơi trụ đuôi có thể xuyên qua. Đĩa gốc có 6 gai từ đó mọc 
ra 6 sợi lông đuôi mảnh và dài có chứa các thụ thế giúp phagơ bám lên bề mặt tế 
bào vật chủ. 

Nhin chung, cấu trúc của các loại phagơ đều giống phagơ T2, nhưng cö thể khác 
ít nhiều ở từng loại khác nhau. 


2. Cấu tạo 
-_ Lôi axit nuclêie của virut chính là bộ gen (hệ gen) của chúng. Virut chỉ chứa 

ADN hoặc ARN. ADN và ARN của virut có thể là mạch đơn hoặc mạch kép. 
-__ Vỏ prôtêin : được cấu tạo bởi nhiều đơn vị hình thái (capsôme) kích thước virut 

càng lớn thì số lượng capsôme càng nhiều. Vỏ mang các thành phản kháng 

nguyên và có tác dụng bảo vệ lỏi axit nuclêic. 

Một số virut còn có thêm vỏ ngoài được tạo bởi lipit kép và prôtêin. Trên vỏ 
ngoài có thể có gai glicôprótêin chứa các thụ thẻ giúp virut hấp phụ vào tế bào vật 
chủ. Vỏ ngoài thực chất là màng sinh chất của vật chủ nhưng đã bị virut cải tạo và 
mang kháng nguyên đặc trưng cho virut. Phức hợp gồm axit nuelêic với vỏ capsit 
tạo thành nuelẻôcapsit. 


III - PHÂN LOẠI VIRUT 

Người ta có thể phân loại virut dựa vào đặc điểm loại axit nuclêic của chúng 
(chứa ADN hay ARN, mạch đơn hay mạch kép. mạch thẳng hay mạch vòng...) hoặc 
dựa vào nhiều đắc điểm khác như : đặc điểm vỏ prôtêin. vật chủ, phương tiên lây 
truyền... tuỳ theo mục đích nghiên cứu. 


Đơn giản hơn, có thể dựa vào vật chủ để phân loại virut : 


1. Virut ở người và động vật 

Loại virut này thường chứa ADN hoặc có thể là ARN. Dựa vào cấu trúc của axit 
nuclêic hoặc dựa vào tính chất và mức độ gây bệnh của virut mà người ta có thề chia 
làm nhiều nhóm khác nhau. 
2. Virut ở vi sinh vật 

Háu hết các virut ở vi sinh vật chứa ADN. Một số khác lai có thể chứa ARN. 
ADN hoặc ARN có thẻ là mạch đơn hoặc mạch kép, thäng hoặc vòng. Các phagơ ở 
E.coli được nghiên cứu kĩ nhất vì khả năng ứng dụng to lớn của nó trong kĩ thuật 
đi truyền. 


3. Virut ở thực vật 
Hầu hết các virut ở thực vật mang ARN. Ví dụ như virut gây bệnh ở nhiều loài 
cây trồng : bệnh khảm thuốc lá, khảm đưa chuột, vàng cây lúa mạch, đâu đỏ... 


Virut là một thực thể sống đặc biệt có kích thước vô cùng nhỏ bé 
và chưa có cấu tạo tế bào. Hình thái của vind có 3 loại : dạng 
xoấn, hình khối da diện và dạng khối hôn hợp. Cấu tạo gồm 2 
phần : vỏ prôtêin làm nhiệm vụ bảo vệ, lõi axit nuelêic là bộ gen 
của chúng. Bộ gen chỉ mang một loại axit nuclêic, hoặc A DN hoặc 
ARN đơn hoặc kép. Chúng sống kí sinh bắt buộc ở vi sinh vật, 
thực vật hoặc ở người và động vật. 


Câu hỏi và bài tập 
1. Virut có được coi là một cơ thể sinh vật không ? Vì sao ? 
%._ Trình bày khái niệm và cấu trúc của virut. 
3... Phân biệt các nhóm virut ở người, động vật, thực vật và vi khuẩn. 
4. Hay chọn phương án đúng nhất 

4.1. Virut là : 

a) Một dạng sống đặc biệt chưa có cấu trúc tế bào. 

b) Chỉ có vỏ là Prôtêin và lõi là axit nuclêic 

c) Sống kí sinh bắt buộc 

d) Cả a, b và c 

%.9. Virut ở người và động vật có bộ gen : 

a) Chỉ là ADN 

b) Chỉ là ARN 

6) ADN hoặc ARN 

d) Đa số là ADN hoặc ARN 


%.3. Virut có cấu tạo : 

a) Có vỏ prôtêin và axit nuclêic, có thể có vỏ ngoài 

b) Có vỏ prôtêin và ADN 

c) Có vỏ prôtêin và ARN 

d) Có vỏ prôtêin, ARN và có thể có vỏ ngoài 
®eeeooeẰẲoẴ©Ằœ6060606660606066G6666066006606606666©6 


Em có biết ? 
VIROIT VÀ PRION 


Chúng ta đã thấy rằng virut tưởng như là một dạng sống đơn giản 
nhất, không có cấu tạo tế bào mà cơ thể chỉ gồm có 2 chất cơ bản 
nhất của sự sống là vỏ prôtêin và lõi axit nuclêic. Nhưng có những 
dạng sống khác còn đơn giản hơn cả virut đó là viroit và prion : 


~ Viroit là những phân tử ARN vòng, ở dạng trần không có vỏ capsit, 
mạch đơn và chúng là tác nhân gây bệnh nhỏ nhất mà con người đã 
biết. Viroit thậm chí không mã hoá bất kì một prôtêin nào và sự nhân 
lên của chúng phụ thuộc hoàn toàn vào sự hoạt động của enzim của 
tế bào chủ. Viroit gây nhiều bệnh ở thực vật như bệnh hình thoi ở 
khoai tây và bệnh hại cây dừa. 


- Prion lại là một dạng cực đoan khác. Chúng là phân tử prôtêïn và 
không chứa một loại axit nuclêic nào hoặc nếu có thì cũng, quá ngắn để 
mã hoá bất kì một prôtêin nào mà prion có. Trong cơ thể bình thường 
có thể có sẵn các prion, nhưng chúng không gây bệnh. Trong một điều 
kiện nào đó prion có thể thay đổi cấu trúc và gây bệnh. Prion gây nhiều 
bệnh nguy hiểm ở động vật và người, gây thoái hoá hệ thần kinh trung 
ương và giảm sút trí tuệ như bệnh bò điên, bệnh Kuru ở người. 

Những kiến thức về di truyền cho chúng ta thấy prion phải được mã 
hoá bởi một gen. Đó là gen nào ? Trong điều kiện nào thì prion có thể 
gây độc ? Cơ chế sinh ra prion như thế nào ? 


Đó là những vấn đề còn bỏ ngỏ mà các em sẽ là người giải đáp. 


°⁄»¿ 
4 SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRŨNG TẾ BÀ0 CHỦ 


I- CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT 
Đề thấy rõ quá trình xâm nhiễm và phát triển của virut, chúng ta sẽ nghiên cứu 
2 ví dụ phagơ T và HIV (một loại virut ở người). 
1. Các giai đoạn xâm nhiễm và phát triển của phagơ 
ADN của vi khuẩn 


Thành # 
tế bảo m== 


1 - Hấp phụ 


| 7 vÂ\ 
s2 : |_ Thành tế bào. 
ÿ Màng sinh chất 
" K “7 " 


5 - Phóng thích 
(Giải phóng) 


Hình 44. Các giai đoạn xâm nhiễm và phát triển của phagơ 


BẰNG 8Ä các giai đoạn xâm nhiễm và phát tiền của phagơ. 


Phagơ 


Phagơ bám lên bề mặt tế bào chủ nhờ thụ thể thích hợp với thụ 


J-DÄpIEd thể của tế bào chủ. 


Bao đuôi của phagơ co lại đẩy bộ gen của phagơ chui vào trong 


2. Xâm nhập tế bào chủ. 


Bộ gen của phagơ điều khiển bộ máy di truyền của tế bào chủ 


3. Sinh tổng hợp tổng hợp ADN, vỏ capsit và các thành phần khác cho mình. 


Vỏ capsit bao lấy lõi ADN, các bộ phận như là đĩa gốc, đuôi gắn 


4. 
4. Lắp ráp lại với nhau tạo thành phagơ mới. 

Các phagơ mới được tạo thành phá vỡ vỏ tế bào chủ chui ổ ạt 
5. Phóng thích ra ngoài hoặc tạo thành một lỗ thủng trên vỏ tế bào chủ và chui 


từ từ ra ngoài. 


2. Virut ôn hoà và virut độc 

“Trong một quần thể vi khuẩn bị nhiễm virut có thể có hai chiều hướng phát triển : 

Ở nhiều tế bào, các virut phát triển làm tan tế bào, đây là virut độc. Ở một số 
tế bào khác (ví dụ tế bào phagơlamda), bộ gen của virut gắn vào bộ gen của tế bào, 
tế bào vẫn sinh trưởng bình thường, virut này gọi là tiền phagơ và tế bào này gọi là 
tế bào tiềm tan. Chỉ khi có một số tác động bên ngoài như tia tử ngoại hoặc một 
chất hóa học có thê chuyền tiền phagơ thành phagơ độc làm tan tế bào. 

Những virut vừa thực hiện chu trình tiềm tan vừa có thể thực hiện chu trình sinh 
tan tế bào gọi là virut ôn hòa. 


II - HIV VÀ HỘI CHỨNG AIDS 
HIV là virut gây hội chứng suy giảm miễn dịch ở người. 


4. Phương thức lây nhiễm 


*»_ Hãy nêu những phương thức lây truyền của HIV qua các kiến thức đã học ở lớp 8 và 

các phương tiện thông tin đại chúng ? 

Đối tượng bị nhiễm virut H7WV phần lớn là thanh niên, các đối tượng nghiện hút, 
gái mại dâm... 
2. Các giai đoạn phát triển của hội chứng AIDS 

Sau khi lây nhiêm, 7W hấp phụ lên thụ thể của tế bào limphô T. ARN của virut 
chui ra khỏi vỏ capsit rồi phiên mã ngược thành ADN của HJV và gắn vào ADN 
của tế bào T rồi chỉ huy bộ máy di truyền và sinh tổng hợp của tế bào, bắt đầu sao 
chép sản sinh ra một loạt H/V, làm tế bào T bị vỡ ra. Tế bào T tham gia vào hệ 
thống đáp ứng miền dịch của cơ thể. Lúc này, tế bào T bị tan hàng loạt. hệ thống 
miền địch của người bệnh bị suy giảm nghiêm trọng, các vi sinh vật cơ hội sẽ lợi 
dụng đề gây một loạt bệnh truyền nhiễm cơ hội như : lao, viêm phổi, viêm màng não, 
la chảy, ung thư... làm cho người bệnh kiệt sức dân đên chết. 

Sau quá trình ủ bệnh thì xuất hiện các triệu chứng của AIDS. Quá trình phát 
triển của bệnh có thể chia làm 3 giai đoạn. 


~_ Giai đoạn sơ nhiễm (còn gọi là giai đoạn cửa số) : Biểu hiện bệnh chưa rỏ, có thể 
sốt nhẹ (kéo dài 2 tuần - 3 tháng). 

-__ Giai đoạn không triệu chứng : Một số trường hợp có thể sốt, ia chảy không rõ 
nguyên nhân... Số lượng tế bào limphô T giảm dản (kéo dài 1 - 10 năm). 

-__ Giai đoạn biểu hiện triệu chứng AIDS : Có triệu chứng điền hình của AIDS như 
viêm niêm mạc thực quản, phế quản, phối... viêm não, ung thư đa và máu. Sau 
đó, virut tiếp tục tấn công các tế bào thần kinh, cơ và kết quả là cơ thể chết vì 
tê liệt và điên dại. 


* Quá trình xâm nhiễm và nhân lên của HIV khác phagơ ở những điểm nào 


3. Phòng tránh 

Hiện nay chưa có thuốc chữa AIDS đặc hiệu, chỉ có thuốc làm châm quá trình 
tiến triển của bệnh. Một số loại thuốc có thể ngăn cản sự nhân lên của virut nhưng. 
mới đang ở giai đoạn thử nghiệm. 


*' Từ cách lây nhiễm của AIDS, hãy rút ra cách phòng tránh AIDS ? 

Mức độ phát triển của bệnh còn phụ thuộc vào thê lực của người bệnh, vì vậy, 
sống lạc quan, chế độ luyện tập, ăn uống, sinh hoạt của người bệnh rất có ý nghĩa. 
Phòng tránh bằng cách sống lành mạnh, thực hiện các biện pháp vệ sinh y tế, không 
tiêm chích ma tuý... 


Quá trình xâm nhiễn và nhân lên của viut trong tế bào chủ chia 
làm 5 giai đoạn : 


1, Hấp phụ ; 2. Xâm nhập ; 3. Sinh tổng hợp ;4. Lắp ráp ; 
3. Phóng thích 
Virut độc : Virut nhân lên làm tan tế bào. 


Vimt ôn hoà : là những virut vừa thực hiện chu trình tiêm tan vừa thực 
hiện chu trình sinh tan tế bào. 

HIV là viut gây ra hội chứng AIDS được coi là hiển hoa của 
loài người. 


Êàu hỏi và bài tập 


Tóm tắt quá trình xâm nhập và phát triển của virut vào tế bào chủ. 
Trình bày các khái niệm : virut ôn hoà, virut độc và tế bào tiểm tan. Mối 
quan hệ giữa chúng. 

HIV có thể lây nhiễm theo con đường nào ? Những biện pháp phòng 
tránh AIDS ? 

Tại sao bệnh nhân AIDS ở giai đoạn đầu rất khó phát hiện ? Giải thích 
các triệu chứng ở giai đoạn thứ 2 và thứ 3. 

Thế nào là vi sinh vật gây bệnh cơ hội ? Bệnh nhiễm trùng cơ hội ? 
Hãy chọn phương án đúng : 

a) Người ta tìm thấy HIV trong máu, tinh dịch hoặc dịch nhầy âm đạo của 
người nhiễm loại virut này. 

b) HIV dễ lan truyền qua đường hô hấp và khi dùng chung bát đũa với 
người bệnh. 

c) Khi xâm nhập vào cơ thể, HIV tấn công vào các tế bào hồng cầu. 

d) HIV có thể lây lan do các vật trung gian như muỗi, bọ chét... 


'3⁄5à¿ 
4 VIRUT GÂY BỆNH, ỨNG DỤNG CỦA VIRUT 


I- VIRUT GÂY BỆNH 
1. Virut kí sinh ở thực vật 


w* Hãy kể tên những bệnh do virut gây ra ở thực vật 

Bộ gen của hâu hết virut kí sinh ở thực vật là ARN mạch đơn. Tế bào thực vật 
cö thanh xenlulôzơ nên rất bền vững, virut không thể tự chui qua thanh tế bảo mà 
phải chủ yếu nhờ vào vét tiêm chích của côn trùng hoặc các vết xước (do thiên tai 
hay cơ học)... Ví dụ sâu, rệp, bọ ráy khi hút nhựa kèm theo cả virut. Cùng có trường 
hợp nhờ dây tơ hồng, hay virut truyền bệnh thông qua hạt giống, củ giống, cành 
chiết, mắt ghép, cỏ đại... Sau khi nhân lên trong tế bào, virut lan sang các tế bào 
khác qua câu sinh chất. Hiện nay người ta đã biết 600 - 1000 bệnh ở thực vật do 
virut gây ra. Virut gây tắc mạch làm cho hình thái lá thay đổi : đốm chết, làm xoăn 
lá hay đốm lá rồi rụng gây nhiều thiệt hại cho cây trồng như bệnh khảm thuốc lá, 
bệnh xoăn lá khoai tây, khảm súp lơ, khảm dưa chuột... hoặc làm cho thân bị lùn, 
còi cọc như bệnh còi cà chua. Hiện nay, chưa có thuốc chống các loại virut kí sinh 
ở thực vật. Khi phát hiện ra dịch bệnh chỉ có cách là thu gom và đốt. Để phòng tránh 
virut ở thực vật thì người ta phải chọn giống cây sạch bệnh, luân canh cây trồng, 
thực hiện vệ sinh đồng ruộng, tiêu điệt các côn trùng truyền bệnh. 


2. Virut kí sinh ở vi sinh vật (phaøo) 

Người ta đã biết khoảng 3000 loại phagơ. Chúng có thể kí sinh ở nhiều loại vi 
sinh vật nhân sơ và nhân thực nhưng được nghiên cứu ki hơn cả là các phagơ của 
E.coli. Chúng thường có ADN xoắn kép và 90% là có đuôi. Phagơ được coi là mô 
hình vẻ sự nhân lên của virut và ngày nay trở thành công cụ thuận lợi cho sự phát 
triển ki thuật gen. Những thông tin về virut ở vi khuẩn được dùng để khái quát cho 
virut động vật. Nhiều loài phagơ gây những tổn thất lớn cho nhiều ngành công 
nghiệp vi sinh : mì chính, sinh khối, thuốc trừ sâu sinh học, thuốc kháng sinh. 


3. Virut kí sinh ở côn trùng 
Có thể chia làm 2 nhóm virut ở côn trùng : 


-__ Nhóm virut chỉ kĩ sinh ở côn trùng : Người ta đã tìm thấy nhiều loại virut chỉ kí 
sinh ở côn trùng. Ví dụ như virut Baculo sống kí sinh ở nhiều sâu bọ ăn lá cây. 
Một số virut Baculo có dạng tinh thể. 


]52 


~__ Nhóm virut kí sinh ở côn trùng sau đó mới nhiễm vào người và động vật : Người ta 
đã phát hiện ra khoảng 150 loại virut kí sinh trên côn trùng (muỗi, bọ chết) truyền 
bệnh cho người và động vật. Những virut này thường sinh ra độc tố. Khi muỏi hoặc 
bọ chết đốt người và động vật thì virut sẽ xâm nhiễm và gây bệnh như virut viêm 
nảo ngựa, virut Đengi (DHF) gây bệnh sốt xuất huyết. 
4. Virut kí sinh ở người và động vật 
Hãy cho biết những dịch bệnh lớn nào do virut gây ra ở người và động vật ? 

Càng ngày, người ta càng phải chú ý tới những bệnh đo viruf gây ra ở người và 
động vật vì khả năng lây lan nhanh và mức độ nguy hiểm của nó. Chúng ta đã chứng 
kiến mối quan tâm của cả nhân loại với bệnh AIDS và gắn đây là bệnh SARS. Đến 
nay người ta đã biết tới hơn 500 bệnh do virut gây ra ở người và động vật trong đó 
có nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, viêm não Nhật Bản, bệnh dại... Nhiều bệnh 
tưởng như bình thường nhưng dẻ lây lan thành dịch gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, 
sản xuất và có khi rất nguy hiểm như đau mắt đỏ, sởi, quai bị, sốt xuất huyết... Tuỳ 
từng loại virut gây bệnh mà chúng có cách lây nhiềm và gây tác hại với các mức độ 
khác nhau. Ví dụ, các bệnh lây qua đường tình dục (LQĐTD) như AIDS, viêm gan 
B, viêm gan €... Hầu hết, các bệnh do virut gây ra ở người và gia súc đã được nghiên 
cứu khá kĩ nhưng cũng có bệnh hiện nay vẫn chưa có phương pháp điều trị hiệu quả 
như ATIDS, SARS, sốt Ebola. 


II - ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰỤC TIẾN 


1. Bảo vệ đời sống con người và môi trường 

Nhiều loại virut gây bệnh cho người và động vật đả được nghiên cứu để sản xuất 
vacxin phòng chống có hiệu quả các bệnh này. Nhờ đó đã hạn chế và ngăn chăn 
được hầu hết các đại dịch đã từng là mối đe doa trong lịch sử loài người như : đậu 
mùa, dịch cúm, dịch sốt... và điều trị một cách hiệu quả một số bệnh được coi là nan 
y như : bệnh đại, viêm gan B, viêm gan C... Một số virut ở động vật được nghiên cứu 
để giảm thiểu sự phát triển của một số loại động vật hoang đã như virut pox để hạn 
chế sự phát triển quá mức những đàn thỏ tự nhiên. 


2. Bảo vệ thực vật 


* Từ những kiến thức về virut kí sính ở côn trùng, hãy đề xuất phương pháp sử dụng virut 

để diệt côn trùng có hại ? 

Virut có thể được dùng để tiêu diệt các côn trùng gây hại cho thực vật. 
Ví dụ, người ta đã tạo ra một loại virut tái tổ hợp với khả năng diệt sâu 
đo ở bắp cải. Nó được thiết kế để tự huỷ sau một thời gian nhất định. Ở 
Việt Nam, chúng ta đã sản xuất thuốc trừ sâu sinh học có chứa virut 
Baculo đề điệt nhiều loại sâu ăn lá. Người ta phun thuốc dạng hòa tan lên 
lá cây, khi sâu ăn lá này, virut sẽ vào ruột gày chết cho sâu. Thuốc trừ sâu 


sinh học có nhiều ưu điểm : chỉ diệt một số loại sâu nhất định nên không 
độc hại cho con người và môi trường như thuốc trừ sâu hoá học, virut được 
bảo vệ trong một thể bọc cho nên đẻ bảo quản, đê sản xuất, giá thành hạ... 


3. Sản xuất được phẩm 


Virut có vai trò quan trong trong kĩ thuật di truyền và thiết lâp bản đồ gen. Đặc biệt, 
chúng có vai trò quyết định trong việc sản xuất một số loại được phẩm : intefêron, 
insulin. Trước đây, việc sản xuât insulin và intefêron rất khó khăn vì intefêron chỉ có 
thê chiết xuất từ huyết tương người và insulin từ tuyến tuy của người, vì vậy, sản lượng 
ít, giá thành cao. Ngày nay, nhờ kĩ thuật chuyển ghép gen cho phép người ta có thể sản 
xuất intefêron và insulin với số lượng lớn, giá thành hạ, nhờ vậy đã cứu sống được 
nhiều bệnh nhân. Một số phagơ chứa các đoạn gen không thực sự quan trọng nên nếu 
có cắt đi thì cũng không ảnh hưởng đến quá trình nhân lên của chúng. Lợi dụng tính 
chất này, người ta cắt bỏ các gen đó đề thay bằng các gen mong muốn và biến chúng. 
thành vật vận chuyền gen lí tưởng. 


Viut kí sinh và gây nhiêu bệnh cho vi sinh vật, thực vật và động 
vật. Chúng gây nhiêu thiệt hại cho nông nghiệp và công nghiệp 
vi sinh. Virut cũng là tác nhân gây nhiêu bệnh nguy hiểm cho 
người và gia súc. 


Virui cũng có nhiều ứng dụng trong việc bảo vệ sức khoẻ con 
người và môi trường. Chúng có vai trò đặc biệt qIan trọng trong 
kĩ thuật di truyền để sản xuất dược phẩm. 


âu hỏi và bài tập 


1. Trình bày tác hại của virut gây ra đối với thực vật. 

9. Trình bày tác hại của virut gây ra đối với con người, động vật. 

3. _ Trình bày những ứng dụng của virut trong việc bảo vệ đời sống con người 
và môi trường. 

4. Tại sao nhờ kĩ thuật di truyền mà người ta đã cứu được rất nhiều bệnh 
nhân mắc bệnh tiểu đường ? 

5... Hãy chọn phương án đúng. Virut thường không thể tự xâm nhập cơ thể 
thực vật vì : 
a) Thành tế bào thực vật rất bền vững 
b) Không có thụ thể thích hợp 
c) Kích thước virut thường lớn hơn 
d) Bộ gen của virut thường là ARN mạch đơn rất dài 


'3⁄5à¿ 


46 KHÁI NIỆM VỀ BỆNH TRUYÊN NHIẾM 
VÀ MIẾN DỊCH 


I- KHÁI NIỆM VỀ BỆNH TRUYỀN NHIÊM 
* Hãy kể tên những bệnh truyền nhiễm mà em biết. Từ đó cho biết thế nào là bệnh 
truyền nhiễm ? 
1. Khái niệm 
Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây truyền từ cá thể này sang cá thể khác. Không phải 
cứ có tác nhân gây bênh vào cơ thể là có thể gây bệnh. Muốn gây bệnh phải hội tu 
đủ 3 điều kiện : độc lực (mảm bệnh và độc tố), số lượng nhiềm dủ lớn và con đường 
xâm nhiễm thích hợp. Tác nhân gây bệnh có thể rất đa đạng : virut, vi khuẩn, động 
vật nguyên sinh, nấm... 
2. Các phương thức lây truyền và phòng tránh 
Mỗi loại bệnh truyền nhiễm có một cách lây truyền riêng : 
-__ Lây truyền theo đường hô hấp. 


Lây truyền theo đường tiêu hoá. 
Lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp (qua da và niêm mạc bị tồn thương, qua vết 
cắn của động vật và côn trùng, qua đường tình dục). 


-__ Truyền từ mẹ sang thai nhi (khi sinh nở hoặc qua sửa mẹ). 


* Lấy ví dụ các bệnh truyền nhiễm theo các con đường trên và đề xuất cách phòng 
tránh. Ghi vào bằng 46 : 


“ 


truyền nhiễm, phương thức lây truyền và cách phòng tránh. 


3. Các bệnh truyền nhiễm thường gặp do virut 


w* Hãy kể tên một số dịch bệnh do virut gây ra ở người và gia súc. Đề xuất cách 
phòng tránh. 


II - MIỄN DỊCH 
1. Khái niệm 
Miễn dịch là khả năng tư bảo vê đắc biệt của cơ thể chống lai các tác nhân gây 


bệnh (các vi sinh vật, độc tố vi sinh vật, các phân từ lạ...) khi chúng xâm nhập vào 
cơ thể. 


2. Các loại miễn dịch 
a) Miễn dịch không đặc hiệu : Mang tính chất bẩm sinh, bao gồm các yếu tố bảo 
vệ tự nhiên của cơ thể : da, niêm mạc, các dịch do cơ thể tiết ra (dich tiêu hoá, dịch 
mât, nước mắt, nước bọt...). dịch nhảy và lông rung ở hệ hô hấp. các đai thực bão, 
các bạch cầu trung tính đều có tác dụng tiêu điệt các tác nhân gây bệnh. Miễn dịch 
không đặc hiệu cö vai trò khi miền dịch đặc hiệu chưa kịp phát huy. 
b) Miễn dịch đặc hiệu : Bao gồm 2 loai : miễn dịch tế bào và miễn dịch dịch thể. 
*_ Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8, hãy cho biết thế nào là kháng nguyên, kháng thể ? 
-_ Miễn dịch dịch thể : là miễn dịch có sự tham gia của các kháng thể nằm trong 
dịch thể của cơ thể do tế bào limphô B tiết ra, chúng được đưa vào tất cả các 
chất lỏng (thể dịch) trong cơ thể : máu, hệ bạch huyết, dịch tuỷ sống, màng phối, 
màng bụng, dịch khớp và dịch màng ối. Chúng có thề có trong các chất lỏng do 
cơ thể bài tiết ra như nước tiểu, nước mắt, dịch mũi, dịch tiêu hoá (nước bọt, 
dịch mật, đạ dày....). Chúng có nhiệm vụ ngưng kết, bao bọc các loại virut, vi 
sinh vật gây bệnh, lắng kết các loại đóc tố do virut sinh ra. 
= Miễn dịch tế bào : là miễn dịch có sự tham gia của tế bào limphô T độc. Các tế 
bào này tiết prôtêin độc tiêu diệt : các virut, vi sinh vật gây bệnh, bằng cách tiết 
ra loai prôtêin làm tan các tế bào bị nhiễm đóc, ngăn cản sư nhân lên của virut. 
Trong những bênh do virut gây ra, miền dịch tế bào đóng vai trò chủ lực vì virut 
nằm trong tế bào nên thoát khỏi sự tấn công của kháng thề. 


III - INTEFÊRON (IFN) 
1. Khái niệm 

Năm 1935, Phinđolây (Findlay) và Mac Calum (Mac Callum) đã phát hiện thấy 
khi đã từng bị nhiễm virut gây sốt trước khi bị nhiễm virut sốt vàng sẻ không bị chết 


bởi bệnh sốt vàng. Sau đó các nhà khoa học thấy rằng nếu đưa virut cúm bất hoạt, 
hoặc đưa bất cứ một axit nuclêic lạ (thâm chí pôlisaccarit) vào tế bào cũng tạo ra 


[đi 


intefêron. Hiện nay, intefêeron đã được sản xuất bằng con đường lên men đề phòng 
chống bệnh ung thư và bệnh do virut. 


* Vậy theo em hiểu thế nào là intefêron ? 


-__ Khái niệm : Intefêron là loại prôtêin đặc biệt đo nhiều loại tế bào của cơ thể tiết 
ra chống lại virut, chống tế bào ung thư và tăng cường khả năng miễn dịch. 


2. Vai trò và các tính chất cơ bản của intefêron (IFN) 

-__ Inteferon có bản chất là các prôtêin, khối lượng phân tử lớn. 

-_ Intefêron bền vững trước nhiều loại enzim (trừ prôtêaza). chịu được pH axit, 
nhiệt độ cao (ở 56C văn giữ được hoạt tính). 

~__ Đặc tính sinh học quan trọng của intefêron là có tác dụng không đặc hiệu với 
virut có nghĩa là có thê kìm hàm sự nhân lên của bất kì virut nào. 

-__ Có tính đặc hiệu loài. Nó có thể bảo vệ tế bào sinh ra nó và các tế bào lân cận 
khỏi sự nhân lên của virut nhờ cơ chế enzim trong một thời gian ngắn chứ không. 
thể bảo vệ tế bào của loài khác. Ví dụ, IEN do tế bào người sinh ra chỉ có tác 
dụng chống virut gây bệnh ở người. Nó làm tăng sức đề kháng của cơ thể bằng 
cách kích thích tăng số lượng của một loạt tế bào miền dịch : đại thực bào, tế 
bào giết tự nhiên, tế bào limphô. Vì vậy, nó được coi là yếu tố quan trọng nhất 
trong sức đề kháng của cơ thể chống virut và tế bào ung thư. Trong một số 
trường hợp tính đặc hiệu này không cao. 


Bệnh truyền nhiễm là bệnh có thể lây truyễn từ cá thể này sang 
cá thể khác. Môi loại vì sinh vật có một cách lây truyễn riêng. 
Miễn dịch là tổng hợp các phản ứng của cơ thể nhàm chống lại 
sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh. Miên dịch gỗm có miễn 
dịch đặc hiệu và không đặc hiệu. 

liteƑêron là những prôtêm đặc biệt xuất hiện trong tế bào bị 
nhiễm virut. Nó có khả năng chống virud, chống tế bào ung thư 
và tăng khả năng miễn dịch. 


Ế âu hỏi và bài tập 


1. Thế nào là bệnh truyền nhiễm ? Bệnh truyền nhiễm phụ thuộc vào các 
yếu tố nào ? Vì sao ? 

9... Tại sao xung quanh và trên cơ thể chúng ta có rất nhiều vi sinh vật gây 
bệnh mà chúng ta không bị mắc bệnh ? 

3. Tại sao người ta nói hiện nay các bệnh truyền nhiễm khó có thể lây lan 
thành dịch lớn (trừ những bệnh dịch do virut gây ra) ? 

4. Thế nào là miễn dịch ? Các loại miễn dịch. Vai trò của miễn dịch. 

5... Thế nào là intefêron ? Nêu tính chất và vai trò của intefêron. 


4 THỰC HÀNH : 


TÌM HIỂU MỘT Số BỆNH TRUYÊN NHIẾM PHổ BIẾN 
Ủ ĐỊA PHƯƠNG 


I - MỤC TIÊU 


Tìm hiểu, phát hiện, mô tả được các triệu chứng biểu hiện, tác hại của một số 
bệnh truyền nhiêm phố biến do virut và các vi sinh vật khác gây ra ở địa phương 
và đề xuất cách phòng tránh. 

Ren các kí năng tim hiếu, ghi chép và kĩ năng giao tiếp với người khác. So sanh 
đối chiều những kiên thức về bệnh truyền nhiễm đã học với thực tiên ở địa phương. 
Có ý thức và biện pháp phòng tránh bệnh truyền nhiễm. 


CHUẨN BỊ 

Giáo viên liên hệ trước với các cơ sở y tế địa phương (bệnh viện, trạm y tế). 
Giáo viên hướng dân học sinh cách đăt câu hỏi, ghí chép, quan sát và điền nội 
dung vào bảng thu hoạch. 

Học sinh ôn lại các kiến thức đã học về virut và bệnh truyền nhiễm, sưu tầm một 
số tranh ảnh, tài liệu về một số bệnh truyền nhiễm phổ biến ở người, vật nuôi và 
cây trồng. 


III - CÁCH TIẾN HÀNH 


Đến một số cơ sở y tế tìm hiểu và lấy số liệu tình hình bệnh truyền nhiềm ở địa 
phương trong thời gian gần đây. 

Hỏi những người lớn tuổi trong gia đình về các bệnh truyền nhiễm từ xưa đến nay. 
Tìm hiểu các bệnh truyền nhiềm phô biến và đang được quan tâm ở địa phương 
như cúm, sởi, đại, SARS, hội chứng AIDS, viêm gan B... Mỗi loại bệnh tìm hiểu 
về tỉ lệ người mắc bệnh (hoặc số người mắc bệnh), nguyên nhân, triệu chứng, 
cách lây nhiêm, cách phòng tránh... 


IV - THU HOẠCH 


1. Viết báo cáo theo mẫu của bảng 47 


bệnh truyền nhiễm thường gặp ở địa phương. 


Gây ngứa, có thể 
chuyển thành viêm 


Lây truyền qua ~ Giữ vệ sinh 

Bệnh Chiamydia (Vi | phần phụ, tổn thương hơn 

khuẩn Chiamydia) _ |2 vòi trứng dẫn tới vô. | tường quan hệ - Thực hiện tình dục 
sinh, có thể gây có _ | Ìhhduc an toàn 


thai ngoài tử cung 


Bệnh viêm gan B 
(Vinut HBV) 


Bệnh dại 
(Virut Rhabdo) 


2. Báo cáo trước lớp 
Mỗi nhóm cử một đại điện trình bày ngắn gọn trước lớp bản bảo cáo của mình. 
Cả lớp thảo luận, bồ sung. 


Em có biết ? 
SỰ GIA TĂNG HIV/AIDS TRÊN TOÄN CẦU 


Người bệnh đầu tiên mắc bệnh AIDS được phát hiện vào năm 1981. 
Mười năm sau (1991) số người mắc bệnh đã lên tới hơn 10 triệu 
người. Đến ngày 28/11/2002, số người mác bệnh đa lên tới 42 triệu, 
95% những người nhiễm HIV thuộc các nước đang phát triển. 

Hiện nay châu Phi và châu Á được coi là trung tâm bệnh dịch AIDS 
của toàn thế giới. Nhiều nước ở Châu Phi đang bị tàn phá vì AIDS và 
người ta dự đoán trong những năm tới phần lớn những người nhiễm 
HIV sẽ là ở châu Á. Tính đến năm 2000, ở Thái Lan 3 - 6 triệu người 
mắc bệnh, chiếm 5 - 10% dân số. Ấn Độ có khoảng 1 triệu con bệnh. 
Ở Việt Nam, tính đến 30/12/2005, khoảng 103 000 người nhiễm HIV. 
Những con số thống kê này chắc chắn là còn thấp hơn nhiều so với 
thực tế. Đây thật sự là những hồi chuông báo động với nhân loại kể 
cả với những người từ trước tới nay vẫn coi HIV/AIDS không phải là 
mối lo ngại của mình và gia đình mình. 


'⁄à¿ 
48 ÔN TẬP PHẦN BA 


I - HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THÚỨC 


Chương I. Chuyền hoá vật chất và năng lượng 
1. Các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật (VSV) 
Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau : 


lu | ————————| —————| 
la |————————T| ————| 


2. Trao đối chất và chuyển hoá năng lượng ở VSV 
Dùng dấu (+) với nghĩa "cớ", còn dấu (—) với nghĩa "không" đề điền vào bảng sau : 


Phân giải chất hữu cơ 


Giải phóng năng lượng 


3. Các quá trình phân giải và tổng hợp ở VSV 
Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau : 


Phân giải 
Tổng hợp 


Chương II. Sinh trưởng và sinh sản của VSV 


1. Các hình thức sinh sản 
Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau : 


Vi khuẩn 
Nấm 


2. Sinh trướng của vi khuẩn 
Hãy điền nội dung phù hợp vào những ô trống theo bảng mẫu sau : 


Hãy điển nội dung phù hợp vào những ö trống theo bảng mâu sau đẻ cập tới 
đường cong sinh trưởng của vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục sau đây : 


Đặc điểm 


Chương II. Virut và bệnh truyền nhiễm 
Sự nhân lên của virut trong tế bào 
Hảy điền vào những ô trống theo bảng máu đề cập tới chu kì sống của virut sau đây : 


CÂU HỎI ÔN TẬP 


Lựa chọn câu trả lời đúng. 


Vi sinh vật quang tự dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ 
yếu từ : 

a) Ánh sáng và COs 

b) Ánh sáng và chất hữu cơ 

c) Chất vô cơ và CO+ 

đ) Chất hữu cơ 


Vi sinh vật quang đị dưỡng cần nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ 
yếu từ : 

a) Ánh sáng và COs 

b) Ánh sáng và chất hừu cơ 

c) Chất vô cơ và CO2 

đ) Chất hữu cơ 


Vi sinh vật hoá tự dưỡng cản nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu từ : 
a) Ánh sáng và COs 

b) Ánh sáng và chất hữu cơ 

c) Chất vô cơ và CO+ 

đ) Chất hữu cơ 


Vi sinh vật hoá dị dưỡng cản nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu từ : 
a) Ánh sáng và CO; 

b) Ánh sáng và chất hữu cơ 

c) Chất vô cơ và CO; 

d) Chất hữu cơ 


Trong nuôi cấy không liên tục, vi khuẩn bát đầu sinh trưởng ở pha nào ? 
a) Pha tiềm phát 

b) Pha luy thừa 

c) Pha cân bằng, 

đ) Pha suy vong 


10. 


Trong nuôi cấy không liên tục vi khuẩn trao đổi chất diễn ra mạnh nhất ở 
pha nào ? 

a) Pha tiềm phát 

b) Pha luỹ thừa 

c) Pha cân bằng 

đ) Pha suy vong 


Trong nuôi cấy không liên tục tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn 
giảm dán ở pha nào ? 

a) Pha tiềm phát 

b) Pha luỹ thừa 

e) Pha cân bằng 

đ) Pha suy vong 


Trong nuôi cấy không liên tục số lượng tế bào vi khuẩn chết vượt số 
tế bào mới được tao thành ở pha nào ? 

a) Pha tiềm phát 

b) Pha luy thừa 

€) Pha cân bằng 

đ) Pha suy vong 


Phagơ bám lên bề mặt tế bào chủ nhờ thụ thể thích hợp với thụ thể của tế bào 
chủ diễn ra ở giai đoạn nào ? 

a) Giai đoạn hấp phụ 

b) Giai đoan xâm nhập 

c) Giai đoạn tổng hợp 

đ) Giai đoạn lắp ráp 

e) Giai đoạn phóng thích 


Sự hình thành ADN và prôtêin của phagơ diễn ra ở giai đoạn nào ? 
a) Giai đoạn hấp phụ 

b) Giai đoạn xâm nhập 

e) Giai đoạn tổng hợp 

đ) Giai đoạn láp ráp 

e) Giai đoạn phóng thích 


11. 


19. 


Bao đuôi của 
a) Giai đoạn 


ha gơ có lại đầy bộ gen vào tế bào chủ diễn ra ở giai đoạn nào ? 


ấp phụ 


b) Giai đoạn xâm nhập 
€) Giai đoạn tổng hợp 


đ) Giai đoạn lắp rá) 


e) Giai đoạn phóng thích 


ADN được prôtêin bao lại thành phagơ hoàn chỉnh diễn ra ở giai đoạn nào ? 


a) Giai đoạn 


ấp phụ 


b) Giai đoạn xâm nhập 
e) Giai đoạn tổng hợp 


đ) Giai đoạn lắp rái 


e) Giai đoạn 


hong thích 


Tràng 
Lời nói đầu 3 
ï Phản le: = 3 
Giới thiệu chung về thế giỏi sống 
Bài 1. Các cấp tổ chức của thể giới sống 6 
Bài 2. Giới thiệu các giới sinh vật 10 
Bài 3. Giới Khởi sinh, giới 
Nguyên sinh và giới Nấm 13 
Bài 4. Giới Thực vật 16 
Bài 5. Giới Đông vật 19 
Bài 6. Thực hành : Đa dạng thế giới sinh vật 21 
Phản ha _ — 23 
Sinh học tế bào 
Chương I. THÀNH PHẦN HOÁ HỌC 
CỦA TẾ BÀO 24 
Bài 7. Các nguyên tố hoá hạc và nước của tế bào 24 
Bài 8. Cacbohidrat (saceari) và lipi 28 
Bài 9. Pôrêm 3 
Bài 10. A xit nức lêtc 3ó 
Bài L1. Axit nuelêic (tiếp theo) 30 
Bài 12. Thực hành : Thí nghiêm nhân biết 
một số thành phân hoá học 
của tế bào 4l 
Chương II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO 45 
Bài 13. Tế bào nhân sơ 45 
Bái L4. Tế bào nhân thực 49 
Bài 15. Tế bào nhân thực (tiếp theo) 3“ 
Bài l6. Tế bào nhân thực (tiếp theo) 5 
Bài 17. Tế bào nhân thực (tiếp theo) 60 
Bài 18. Vận chuyển các chất 
qua màng sinh ehlt 63 
Bài 19. Thục hành : Quan sát tế bào dưới kính 
hiển vi 
Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh — 67 
Bài 20. Thực hành : Thí nghiệm sự thẩm thấii 
và tính thấm của tế bào 69 
Chương CHUYỂN HỌ/ NÓ NẬT CHẤT 
'TRONG TẾ HÀOC 71 
Bài 21. Chuyển hoá nàng lượng 71 
Bài 22. Enzim và vai trò của encim trong 
quả trình chuyển hoá vật chất 74 
Bài 23.. Hô hấp tế bào 78 
Bài 24. Hô hấp tế bào (tiếp theo) gl 
Bài 25. Hoá tổng hợp và quang tổng hợp 4 


c lục 


Trang 


Bài 26. Hoá tổng hợp và quang tổng hợp 
(tiếp theo) đó 


Bài 27. Thực hành + Một số thí nghiệm về ensim - 89 


Chương IV. PHÀN BÀO 9T 
Bài 28. Chu kì tế bào và các hình thức phân bào _ 91 
Bài 29. Nguyên phân 95 
Bài 30. Giảm phân 100 
Bài 31. Thưcc hành : Quan sát các kì nguyên phân 
qua tiêu bản tạm thời hay cố dịnh 105 
Bài 32. Ôn tập phần một và phần hai 107 
ï Phần h; ==— 11 


Sinh học vi sinh vật 


Chương I. CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT 
NÀNG LƯỢNG 
lệ VI SINH VẬT 12 


Bài 33. Dinh dưỡng, chuyển hoá vật chất 


và năng lượng ở vì sinh 112 
Bài 34. Quá trình tổng hợp các chất 

vì sinh vật và ứng dụng 16 
Bài 35. Quá trình phân giải các chất 

vi sinh vật và ứng dụng 120 
Bài 36. Thực hành : Lên men ênllc 123 
Bài 37. Thực hành : Lên men laetie 125 
Chương II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN. 

CỦA VI SINH VẬT 12 

Bài 38. Sinh trưởng của vì sinh vật 12 
Bãi 39, Sinh sản của vì sinh vật d3I 
Bài 40. Ảnh hưởng của các yếu tổ hoá học 

đến sinh trưởng của vị sinh vật 134 
Bài 41. Ảnh hưởng của các yếu tổ vật lí 

đến sinh trưởng của vì sinh vật 13 


Bài 42. Thực hành : Quan sát một số vì sinh vật 141 
Chương 


VIRUT ° P 
VÀ BẸNH TRUYỀN NHIÊM 143 


Bài 43. Cấu trúc các loại vivur 14 
Bài 44. Sự nhân lên của vir trong tế bào chủ — 148 
Bài 45. Virat gây bệnh, ứng dựng của viet 152 
Bài 46. Khái niện về bệnh truyền nhiễm 

và miễn dịch 155 


Bài 47. Thực hành : Tìm hiểu một số 
bệnh truyền nhiễm 
phổ biến ở dịa phương 158 


Bài 48. Ôn tập phân ba 160 


HUÃN ĐHƯƠNG HỖ CHÍ MINH 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 


1. TOÁN HỌC 8. TÍN HỌC 10 

ø ĐẠI SỐ 10 e HÌNH HỌC 10 9. CÔNG NGHỆ 10 
2. VẬT LÍ 10 10. GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 
3. HOÁ HỌC 10 1. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH 10 
4. SINH HỌC 10 12. NGOẠI NGỮ 
8. NGỮ VĂN 10 (lập mội, tập hai) — s TIẾNGANH10  sTIẾNG PHÁP 10 
6. LỊCH SỬ 10 e TIỀNG NGA10 s TIẾNG TRUNG QUỐC 10 
7. ĐỊA LÍ 10 
SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 - NÂNG CAO 

Ban Khoa học Tự nhiên : ø TOÁN HỌC (ĐẠI SỐ 10, HÌNH HỌC 10) 


ø VẬT LÍ 10 s HOÁ HỌC 10 e SINH HỌC 10 
Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn : - s NGỮ VĂN 10 (tập một, tập hai) 
ø LỊCH SỬ 10 « ĐỊA LÍ 10 
s NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH 10, TIẾNG PHÁP 10, 
TIỂNG NGA 10, TIẾNG TRUNG QUỐC 10) 


